BÓN ĐIỀU RĂN DẠY VỀ TÁNH THANH 
TỊNH CHÂN THẠT, KHÔNG HƯ DÓI 
(Vạn Phật Thánh Thành ngày 17 tháng 4 
năm 1983) 


Bốn Điều Răn Dạy Về TánhThanh Tịnh (Tứ 
Chủng Thanh Tịnh Minh Hồi) trong Kinh 


Lăng Nghiêm là: “Đoạn dâm, Đoạn sát, 
Đoạn thâu, Đoạn vọng” (dứt dâm dục, dứt 

giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối). Bốn 
điều đó tương quan rất chặt chẽ với nhau. 
Nếu phạm giới dâm thì dễ dàng phạm giới 

sát và cũng dễ dàng phạm giới thâu đạo 
(tức là ăn cắp), và giới vọng ngữ (tức là nói 

láo). Bởi vì phạm giới dâm thì sát, đạo, 
vọng, đều đã bao gồm trong đó rồi, cho nên 
tuy chia làm bốn, nhưng hợp lại mà nói thì 
là nhất thê! 


Phật thật là vô cùng từ bi, hết lòng hết dạ 
dạy bảo chúng ta hết sức rõ ràng Bốn Điêu 
Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh. Tuy nói rõ 
như vậy, nhưng có người lại không tin. 
Không phải chỉ có một sô người không tin 
mà thôi, trong đó, những kẻ không tin lại là 
những học giả, những vị giáo sư, những kẻ 
xuất gia không giữ giới luật. Những người 
đó không có niềm tin nên không có cách gì 
cải thiện, cũng không cách gì để bài trừ cái 
gốc tà kiến của họ được; bởi vì những điều 


hiểu biết sai lầm của họ đã chẳng chịt, 
thâm căn cô đề, làm cho họ mất lòng tin và 
công nhiên cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là 
giả tạo! 


Trong các bộ kinh mà Phật nói ra, Kinh 
Lăng Nghiêm là một bộ kinh hết sức trọng 
yêu. Dù cho các vị học giả, giáo sư, những 

kẻ không giữ giới luật, cho đến những kẻ 
dùng đủ thứ thân thông, hiện ra mười tám 
phép biên hóa, tới nói với tôi rằng Kinh 

Lăng Nghiêm là giả đi nữa, thì tôi cũng 

không tin được! Tại vì sao? Bởi vì Kinh 

Lăng Nghiêm dạy những đạo lý hết sức 
chân chính, chỉ căn bịnh của chúng sinh hết 

sức rõ ràng; đó là vô minh tội nghiệp.. 
Kinh này chính là "đối bịnh cho thuốc," là lời 

khuyên răn rõ ràng nhất. Song người ta 
không ai muốn uống thuốc đắng, mặc dù 
thuốc hay thì quá đắng, khó mà chịu nỗi. 
Nên dù có bậc thầy thuốc giỏi đưa toa 
thuốc ra thì họ cũng vật đi không dùng, nói 
rằng thuốc chẳng có hiệu lực gì, rằng thứ 


thuốc này chỉ để lừa người ta. Như vậy 

đúng là tự mình lừa mình và lừa người 

khác, tự mình làm hại mình rồi hại người 
khác vậy! 


Bởi vậy cho nên những kẻ không hiểu biết 
cứ chạy theo những người này, nói răng có 
những vị học giả danh tiếng như vây, có 
những nhà giáo sư nồi tiếng như kia, hoặc 
có những vị Đại Pháp Sư có tên tuổi như 
nọ nói rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả; rồi họ 
chạy theo những người đó như những kẻ 
đui đi theo những người mù, cùng nhau kẻ 
xướng người họa. Người ta nói làm sao thì 
họ nói theo làm vậy, do đó rốt cuộc tà 
thuyết đầy dẫy. 


Nếu thật sự đúng như vậy, tức Kinh Lăng 
Nghiêm là giả, thì các vị trong Phật Giáo 
không cân phải giữ giới luật làm gì, cũng 
không cần nghe Bốn Điều Răn Dạy Về 
Tánh Thanh Tịnh này làm gì, và cũng 
không cần biết đến Năm Mươi Thứ Ấm Ma 
là ra sao, tất cả mọi thứ đều nhất tê vất bỏ 


hết! Các vị thử nghĩ coi, loại người như vậy 
thật là ác độc vô cùng; nễu những người 
như thê mà không bị xuống Địa ngục Cắt 
Lưỡi thì thật là không còn công lý gì nữal 
Vừa rồi tôi có đề cập đến các trẻ em tâm lý 
biến thái (Autistic children - trẻ em có hành 
vi kỳ quặc). Những trẻ em này vì đã tạo 
nghiệp tội đáng phải đọa địa ngục Vô Gián 
- hủy báng kinh điễn Đại Thừa - nên mới 
phải nhận lãnh thứ quả báo đáng sợ này. 
Đó cũng là vì loài người chúng ta không 
hiểu đạo lý, lại còn tự cho mình là hay là 
giỏi, rồi công nhiên tạo ra đủ thứ tội nghiệp, 
còn trợn tròn mắt mà nói láo. Hành động 
như vậy thật là mất hết lương tri, lương 
năng, làm cho bản hữu trí huệ của mình bị 
hủy diệt; thật đáng thương thay! 


Bởi những kẻ hủy báng kinh điển Đại Thừa 
đó đã dùng tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý của 
họ để tạo ra đủ thứ ác nghiệp, nên khi họ 

sinh làm người thì thành những kẻ mắc 
bịnh tâm lý biến thái, trở nên vô tri, vô giác, 


đến khi thọ ác báo rồi, lại còn cho rằng 
mình là hay là giỏi lắm! 

Chúng ta không nên dùng cái "thông minh 
giả” của mình mà hủy báng lời Phật dạy. 
Nào là những kẻ rất có tiếng tăm, nào là 

những nhà học giả trứ danh, nào là những 

VỊ giáo sư uyên bác, nào là các vị Pháp Sư 
nồi tiếng, một khi họ nói ra lời hủy báng 

Phật Pháp thì vô hình trung, lời nói của họ 
sẽ ảnh hưởng đến trăm ngàn vạn ức, vô 

lượng, vô biên người khác, khiên cho 
những người đó đánh mất đi lòng tin chơn 
chính. Cho nên quý vị thấy, tạo ra tội 
nghiệp như vậy không phải là tai hại vô 
cùng sao? Trăm ngàn kiếp về sau, họ sẽ 
phải đầu thai làm kẻ thọ quả báo, trở thành 
những người câm! Bởi vì họ làm hại tri kiến 
của kẻ khác, nói lên những lời khiến kẻ 
khác hiểu lầm đạo lý, như thế thật là vô 
cùng nguy hại] 


Quý vị hãy nghĩ coi, vì sao những người đó 
cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo? Là 


bởi vì họ không thể theo đúng được Bốn 
Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh: Không 
dâm dục thì họ không thể làm được, không 
sát sinh thì họ cũng chẳng làm nôi! Không 
trộm cắp thì bề mặt có thê nói rằng họ 
không trộm cắp, nhưng thực sự có rất 
nhiêu học giả, giáo sư thường lây trộm văn 
chương của học sinh hay của kẻ khác rồi 
vá víu lại để làm của mình; nếu đem vật sở 
hữu của kẻ khác làm của mình thì đó chính 
là trộm cắp vậy! Nếu một ngày nào mà họ 
nói những lời lừa dồi học sinh thì ngày đó 
họ đã nói láo rồi! Đương nhiên không phải 
tật cả những vị học giả hay giáo sư đều 
như vậy, song ở trong hàng ngũ những 
người đạo đức luôn luôn có vô số những kẻ 
gian dồi tác hại. 


Bởi vì không làm theo đúng được Bốn Điều 
Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh đó nên họ sợ 
hãi, và không thể chấp nhận lý luận trong 
Kinh được. Nếu họ chấp nhận lý luận của 
Kinh thì họ không thê tồn tại, và dĩ nhiên họ 


sẽ mất đi địa vị của họ. Nhưng họ lại không 
muốn như vậy nên mới làm trái với lương 
tâm, mới nói rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả. 
Khi có ý nghĩ như vậy là họ đã phạm tội lớn 
tày trời: 


"Khoát đạt không, 
Bát nhân quả, 
Mãng mãng đãng đãng, 

Chiêu ương họa. ” 


Nghĩa là: 


"Phủ nhận mọi thứ, 
Bác bỏ nhân quả, 
Thô suất phóng túng, 


Tự chuốc tai ương." 


Trong tương lai họ sẽ thọ lãnh quả báo đọa 
địa ngục Vô Gián, lúc đó họ có hôi lôi thì 
không còn kịp nữal 


Kinh Văn: 


Hán Việt: A-Nan chỉnh y phục, ư đại 
chúng trung, hợp chưởng đảnh lễ, tâm 
tích viên minh, bi hân giao tập, dục ích 
vị lai chư chúng sanh cố, khế thủ bạch 
Phật: “Đại bi Thế Tôn! Ngã kim dĩ ngộ 

Thành Phật Pháp-môn, thị trung tu hành, 
đắc vô nghỉ hoặc.” 


Việt: Ngài A-Nan sửa y phục cho chỉnh 
tê, rồi từ chỗ đại chúng chắp tay đảnh 
lễ. Tâm địa sáng suốt, vừa buồn vừa 
vui, và vì muốn lợi ích cho chúng sanh 
đời sau, nên ngài cúi lạy và thưa với 
Phật: “Bạch Đức Thế Tôn đại từ 
bi! Con nay đã tỏ ngộ Pháp-môn Thành 


Phật, trong sự tu hành được không còn 
nghi hoặc.” 


Giảng nghĩa: 


Ngài A-Nan sửa y phục cho chỉnh 
tê. Sau khi nghe Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi 
nói xong bài kệ, ngài A-Nan đứng dậy và 
sửa y phục cho chỉnh tê - vuốt vạt áo lại 
cho thẳng nếp, kéo cô áo lại cho ngay 
ngắn, chứ không để cho có vẻ xốc xếch, lôi 
thôi. 


Rôi từ chỗ đại chúng chắp tay đảnh 
lễ. Chỉnh đốn y phục xong, ngài A-Nan từ 
trong chỗ đại chúng chắp tay lại và hướng 
vê phía Đức Phật mà lạy. Tâm địa sáng 
suốt. Lúc này, tâm trí ngài A-Nan rất “viên 

minh,” sáng suốt, chứ không hồ đồ như 
trước nữa; và ngài lại cảm thầy vừa buôn 

vừa vui, vừa muốn khóc mà lại muốn 
cười. “Buôn”, tức là muốn khóc. Ngài A- 
nan rất dễ khóc; ngài đã khóc rất nhiều lần 


kế từ phần đầu của bộ kinh. Bây giờ ngài 
vẫn muốn khóc nữa, nhưng đồng thời lại 
cũng muốn cười — hai trạng thái buôn và 
vui xen lẫn với nhau. “Buôn” (bi), ngài A- 

Nan buôn chuyện gì? Trường hợp này gọi 
là “vui quá hoá buôn” (lạc cực sanh bỉ) — 

ngài vui mừng quá đỗi: “Vậy là mình đã có 

được Phật Pháp! Mình đã hiểu được Phật 
Pháp chân chánh rồi!” Vui đến cực điểm 
thì sanh ra buôn. “Vui” (hân), ngài A-Nan 
vô cùng vui mừng, từ trước đến nay ngài 

chưa bao giờ cảm thây vui mừng đến 
thế. Bởi được chân chánh hiễu rõ Phật 
Pháp là một điều đáng vui mừng nhất, cho 
nên ngài A-Nan mới “vừa buôn vừa vui” 
như vậy. 


Và vì muốn lợi ích cho các chúng sanh 
đời sau, nên ngài cúi lạy và thưa với 
Phật... Song, nếu chỉ có riêng mình hiểu 
được mà thôi thì ngài A-Nan thầy vẫn còn 
chưa đủ; ngài còn muốn làm lợi ích cho tất 
cả chúng sanh trong đời vị lai nữa. Do đó, 


ngài sụp lạy Đức Phật rôi nói rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn đại từ bi! Con nay đã tỏ 

ngộ Pháp môn Thành Phật. Bây giờ con 
đã thâu hiểu được Pháp-môn đề thành 

Phật này rồi.” “Tỏ ngộ” có nghĩa là hiểu rõ, 


thông suốt. 


“Trong sự tu hành được không còn nghi 
hoặc. Con tuyệt đôi không bao giờ còn 
nghi châp gì vê phương pháp tu hành này 
nữa.” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Thường văn Như Lai thuyết 
như thị ngôn: “Tự vị đắc độ, tiên độ 
nhân giả, Bồ-tát phát tâm. Tự giác dĩ 
viên, năng giác tha giả, Như-Lai ứng 

thế." Ngã tuy vị độ, nguyện độ Mạt-kiếp 
nhất thiết chúng sanh.” 


Việt: “Con thường nghe Như-Lai dạy 
như vây: “Chính mình chưa được độ mà 


độ cho người khác trước, ây là Bồ-tát 
phát tâm. Phân tự-giác đã viên mãn lại 
có thê thức tỉnh kẻ khác, đó là Như-Lai 
ứng thê." Con tuy chưa tự độ được, 
nhưng con nguyện sẽ độ tất cả chúng 
sanh trong thời Mạt-kiếp.” 


Giảng nghĩa: 


“Con thường nghe Như-Lai dạy như vây 
.” Ngài A-Nan thường lây lời của Phật đề 
dẫn chứng cho những điều mà ngài muốn 
đề cập tới. Ở đây, ngài A-Nan nói ngài 
được nghe Đức Phật lúc thuyết Pháp có 
dạy rằng: “Chính mình chưa được độ mà 
độ cho người khác trước, ấy là Bồ-Tát 
phát tâm. Bản thân mình tuy chưa được 
độ thoát, chưa đắc Đạo, nhưng lại biết hóa 
độ cho kẻ khác trước — đó chính là sự phát 
tâm của bậc Bồ-tát vậy. Và, “phần tự giác 
đã viên mãn lại có thể thức tỉnh kẻ khác, 
đó là Như-Lai ứng thê.” Khi sự giác ngộ 


của chính mình đã được trọn vẹn, bèn vận 

dụng các đạo lý mà mình tự giác ngộ được 

đề thức tỉnh những người khác, khiến cho 

họ cũng trở nên giác ngộ - đó chính là công 

việc của Phật, là những gì Phật làm khi ứng 
thân ở thế giới này vậy. 

Ngài A-Nan thưa tiếp: “Con tuy chưa tự 
độ được, nhưng con nguyện sẽ độ tất cả 
chúng sanh trong thời Mạt kiếp. Bản 
thân con vẫn chưa được độ, chưa đắc Đạo, 
tuy nhiên, con mong rằng hết thảy chúng 
sanh thời Mạt-kiếp đều được độ thoát, đều 
được hưởng những lợi ích của Phật Pháp.” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Thế Tôn! Thử chư chúng 
sanh, khứ Phật tiệm viễn; tà sư thuyết 
pháp, như Hằng-hà sa. Dục nhiếp kỳ 
tâm, nhập Tam-ma-địa, vân hà linh kỳ an 
lập đạo tràng, viễn chư ma sự, ư Bồ-đề 

tâm đắc vô thối khuất?” 


Việt: “Bạch Đức Thế Tôn! Các chúng 
sanh ây cách Phật xa dẫn, mà tà-sư 
thuyết pháp thì nhiêu như cát sông 

Hằng. Con muôn cho các chúng sanh 
ây biết nhiếp tâm và nhập Tam-ma- 

địa. Vậy, làm thế nào đề khiến họ được 
an lập nơi đạo tràng, lánh xa mọi ma sự 
và tâm Bồ-đề được không thôi khuất?” 


Giảng nghĩa: 


“Bạch Đức Thế Tôn! Các chúng sanh ấy 
cách Phật xa dân. Tắt cả chúng sanh 
trong thời Mạt Pháp ây dần dần cách xa 
Đức Phật, thậm chí cũng cách xa cả Phật 
Pháp nữa, mà tà-sư thuyết pháp thì 
nhiều như cát sông Hằng.” Hiện tại 
chính là thời đại “tà-sư thuyết pháp.” Thế 
nào gọi là “tà sư"? Họ là hạng người không 
hiểu mà nói hiểu, chưa khai ngộ mà tự 
xưng là đã khai ngộ, chưa chứng quả vị mà 
tự xưng là đã chứng quả vị. 


Có lần tôi hỏi một người cũng huênh hoang 
như thế rằng: 'Ông đã chứng Sơ-quả, Nhị- 
quả, Tam- -quả, hay là Tứ- -quả? Ông đã 
chứng được quả vị nào vậy? Ông khai ngộ 
rồi ư? Ông khai ngộ cái gì vậy? Ông nói 
ông đã chứng quả, chẳng hay là chứng cái 
'quả' ch¡i?”; thì ông ta chỉ lặng thinh không 

đáp! 

Tôi lại hỏi: "Ông đã là Phật rồi thì tại sao 
ngay cả quả vị mà ông còn chưa chứng. 
đắc? Ông làm cách nào mà chạy đến chỗ 
Phật được thế?” 


Ông ta chẳng những tự phong cho mình là 
Phật mà còn tuyên bồ rằng “everybody is a 
Buddha,” mọi người đều là Phật cả rồi! 
Những người như thê được gọi là “tà su” - 
họ đã phạm phải tội “đại vọng ngữ,” một tội 
nói dối rất nghiêm trọng ! Người Trung- 
Hoa gọi hạng người chuyên môn khoe 
khoang, khoác lác là “đại pháo” (súng đại 
bác), nói theo tiêng Quảng-đông là “xa đại 
pháo. 


Vì để hộ trì Phật Pháp, cho nên bắt luận 
quý vị có hiểu Phật Pháp hay không, hãy 
nhớ là đừng bao giờ làm tà-sư! Có một nữ 
cư sĩ họ Lý nọ, khi có người hỏi về Phật 
Pháp thì bà đáp: “Tôi già cả rồi, tôi quên 
hết rồi!” Bà ta hoàn toàn không hề học tới, 
thê thì làm sao mà quên" được? “Quên” 
cái gì? Có biết gì đâu đề mà quên”? Bà 
ta hiển nhiên là chẳng hiểu gì cả, nhưng vì 
không muốn thú nhận là mình không hiểu 
nên mới nói tránh là “quên rồi.” Đó chẳng 
qua là luận điệu dối gạt thiên hạ mà 
thôi! “Tri chỉ vi tri chỉ” — biết tức là biết, 
không biết tức là Không biết. Chớ nên 
hoàn toàn không hiểu gì cả mà lại nói là 
mình “quên”, bởi vì như thế thì cũng gần 

như là “tà-sư” rồi! 


Tà-sư khi nói chuyện thì chuyên môn có 
tâm phan-duyên và giảng toàn những điều 
sai trái, không đúng đắn. Chẳng hạn như 

dâm dục là không đúng, thì họ lại tán 
dương: “Đúng! Đó là pháp môn kỳ diệu 


nhất,” khiến cho người ta bị rối trí, mê muội, 
không thê tìm thấy chân lý. Lấy phải làm 
trái, đúng nói không đúng, không đúng nói 
đúng - những kẻ như thế gọi là tà sư. Đầu 
óc họ đây dãy những tả trị tả kiên; cái biết 

và cái thây của họ đều không chánh đáng — 
cái gì “chánh” thì họ nói là không đúng, còn 

cái gì “tà” thì họ lại bảo là hay nhất! 


Ngài A-Nan bạch với Đức Phật rằng: “Vào 
thời Mạt Pháp, số tà-sư thuyết pháp sẽ 
nhiều như cát sông Hằng. Thế nhưng, vào 
thời điểm đó, con muốn cho các chúng 
sanh ấy biết nhiếp tâm, sanh khởi chánh 
tri chánh kiên, và nhập Tam-ma-địa, đắc 
được Chánh-định. Vậy, làm thế nào đề 
khiến họ được an lập nơi đạo-tràng, 
lánh xa mọi ma-sự? Làm thế nào mới có 
thê khiến cho các chúng sanh ấy được 
sống yên ốn ở chốn đạo tràng và tránh 
được mọi ma sự?” Có nhiều kẻ thuộc tà 
ma ngoại đạo chuyên nói những lời gạt 
gẫm, lừa đảo người khác. Họ nói về vẫn 


đề sắc dục giữa nam nữ và còn bảo rằng 
hễ dục vọng càng nặng bao nhiêu thì thành 
Phật càng nhanh bây nhiêu! Điều đó hoàn 
toàn sai lầm, và đó chính là một thứ tà tri tà 
kiến! Vì vậy, mọi người phải đặc biệt chú ý 
đến điểm này, đừng đề bị mắc lừa! Đối với 
Phật Pháp chân chánh thì nói chuyện dâm 
dục là sai, là không phải Phật Pháp; lối nói 
ây chính là “ma sự” vậy! 


“Và tâm Bồ-đề được không thối 
khuất?” Làm thế nào để tâm Bồ-đề của 
các chúng sanh trong thời Mạt-kiếp khỏi bị 
thối thất nữa? Có nhiều người học Phật 
nhưng học chưa được bao lâu thì tâm Bồ- 
đề của họ đã thối chuyên; họ than 
vãn: “Chịu thôi! Tôi không muốn học Phật 
Pháp nữa! Học Phật Pháp sao mà khó thế, 
cứ toàn là phải trừ bỏ những thói hư tật 
xâu. Tôi không dứt bỏ được các thói hư tật 
xấu thì biết phải làm sao bây giờ?” Thế là 
họ bỏ cuộc, không học Phật Pháp nữa. Đó 


gọi là bị “thối thất Bồ-đề tâm” — cái tâm Bồ- 
đề đã thối chuyến, đã rút lui rồi. 
“Khuất” là khuất phục, nghĩa là không còn 
lòng tinh tân, hăng hái nữa; và cũng có 
nghĩa là bại trận, thua cuộc. Như khi Nhật- 
Bản đầu hàng (trong Đệ Nhị Thế Chiến) tức 
là họ đã chịu khuất phục vậy. Không có chí 
khí, để cho ma quỷ chiến thắng — đó cũng 
gọi là chịu khuất phục. Vậy thì làm thê nào 
mới có thê khiến cho các chúng sanh trong 
thời Mạt-kiếp không còn bị thối thất tâm Bồ- 
đề nữa? 


Kinh Văn: 


Hán Việt: Nhĩ thời Thế Tôn, ư đại chúng 
trung, xưng tán A Nan : “Thiện 
tai! Thiện tai! Như nhữ sở vẫn an lập 
đạo tràng, cứu hộ chúng sanh Mạt- -kiếp 
trầm nịch; nhữ kim đề thính, đương vị 
nhữ thuyết.” 


A Nan, đại chúng, duy nhiên phụng 
giáo. 

Việt: Bấy giò Đức Thê-Tôn khen ngợi 
ngài A-Nan ngay giữa đại-chúng: “Lành 
thay! Lành thay! Như ông vừa hỏi về 
sự an lập đạo tràng và cứu giúp những 
chúng sanh bị chìm đắm trong thời Mạt- 
kiếp; nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì 
ông mà nói.” 

Ngài A-Nan và đại-chúng đồng vâng 
theo lời dạy. 


Giảng nghĩa: 


Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi ngài A- 
Nan ngay giữa đại-chúng. “Bây giờ” tức 
là ngay sau khi Đức Thế-Tôn nghe ngài À- 
Nan thỉnh vấn về việc làm thế nào để chúng 
sanh thời Mạt-kiếp có thể lánh xa các tà-sư 
thuyết pháp, tránh được mọi ma-sự, và 
không bị thối thất tâm Bồ-đề nữa. Học 


Phật Pháp, quan trọng nhất là không được 

mới học có vài ba hôm là muôn nghỉ, không 

học nữa; mà cân phải luôn luôn và mãi mãi 

có lòng tinh tấn: “Tôi muốn học Phật Pháp. 
Đời đời kiệp kiếp, tôi lúc nào cũng muôn 
học Phật Pháp.” Ngoài ra, cân phải lập 

nguyện nhất định hộ trì Phật giáo, nhất định 

tu hành và học tập Phật Pháp —- cái tâm Bồ- 
đề này phải vĩnh viễn không bao giờ thối 
chuyển. Song, làm thế nào để được như 

thê? 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tỏ ra vui mừng 
khi nghe ngài A-Nan hỏi về vẫn đề này. Vì 
sao Đức Phật vui mừng? Tuy nói rằng 
Phật thì “như như bắt động, nhưng khi có 
người phát tâm muốn ủng hộ Phật Pháp và 
giúp cho kẻ khác thành Phật, thì Phật cũng 
thấy vui mừng, cũng thấy hoan hỷ! Do đó, 
Đức Phật khen Tôn-giả A-Nan ngay trước 
toàn thê đại chúng rằng: “Lành thay! 
Lành thay! A-Nan khá lắm! A-Nan khá 
lắm!” Đức Phật nói “lành thay, lành thay” 


như thể tức là tâm tắc khen ngợi ngài A- 
Nan hai lân: “Ong khá lãm! Ông quả thật là 
một đệ tử tôt!” 


“Như ông vừa hỏi về sự an lập đạo- 
tràng và cứu giúp những chúng sanh bị 
chìm đắm trong thời Mạt- -kiếp. Vào thời 

Mạt-kiếp (Mạt Pháp), nêu ông muôn cứu 
vớt những chúng sanh bị chìm đắm trong 
cảnh “nước sôi lửa bỏng,” thì nay ông hãy 
lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói. Bây gìờ 
ông hãy chú ý nghe cho kỹ, Ta sẽ giảng 

cho ông rõ.” 


Ngài A-Nan và đại-chúng đồng vâng 
theo lời dạy. Ngài A-Nan nghe Phật sắp 
thuyết Pháp thì càng vui mừng hơn nữa, 
cho nên ngài và đại-chúng đều đồng lòng 

vâng lời Phật dạy. Ắt hẳn là lúc bầy giờ 

Đức Phật hỏi: “Các ông có muôn nghe 

chăng?”; và mọi người đồng thanh 
đáp: “Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả chúng 
con đều muốn được nghe!”--ai nây cùng 
nhau “y giáo phụng hành.” 


Tà-sư khi nói pháp thì chuyên môn nói về 
chuyện dâm dục, và những điều họ nói đều 
không đúng với đạo lý - về điểm này, mọi 
người cân phải biết phân biệt cho rõ ràng. 
Ở cảnh giới của bậc Bồ-tát, lắm lúc các 
ngài cũng dùng cái tâm "từ bị ái hộ chúng 
sanh.” Vì biết rằng tất cả chúng sanh đều 
có dục niệm rất nặng nề, cho nên ngay từ 
lúc mới bắt đầu giáo hoá họ, bậc Bồ-tát 
không đòi hỏi họ phải đoạn tuyệt lòng ái- 
dục (hay tâm dâm dục) liền, mà chỉ dùng vô 
số pháp môn phương tiện để làm cho họ tự 
có cái nhìn thâu đáo về dâm dục, rồi tự ý 
đình chỉ cái tâm ây. Đó là cảnh giới của bậc 
Bỏ-tát, hoàn toàn khác hẳn với cảnh giới 
của hàng tà-sư ngoại đạo; vì vậy, mọi 
người cần phải hiểu cho tường tận điểm 

này. 

Có lần Quán-Thê-Âm Bồ-tát thị hiện làm 
một người con gái cực kỳ xinh đẹp đến nỗi 
tất cả đàn ông vừa gặp mặt cô là sanh lòng 
yêu thích ngay. Nhân đó, cô bảo họ niệm 


Phật, tu hành, và rốt cuộc đã khiến cho 
những chúng sanh ây đều được thành 
Phật. Trước kia, lúc giảng Phẩm Phổ-Môn 
(trong Kinh Pháp Hoa), tôi cũng có nhắc 
đến chuyện “Quán Âm Bán Cá.” “Quán-Âm 
Bán Cá” là chuyện về một thiêu nữ vô cùng 
xinh đẹp, thường mang giỏ cá đi bán trong 
một ngôi làng mà cư dân vốn hoàn toàn 
không tin theo đạo Phật. Khi gặp một cô 
gái đẹp đẽ như thê thì trai tráng trong làng 
đều nỗi lòng tham, người nào cũng ao ước 
được cưới cô làm vợ. Tuy rằng dân trong 
làng ây không đông lắm nhưng cũng có tới 
trên một trăm thanh niên, vì thê cô gái 
“Quán-Âm Bán Cá” bèn nói với họ: “Phận 
tôi thân gái không thể nào kết hôn cùng cả 
trăm người được, vậy giờ tôi xin dùng cách 
này để kén chồng: Trong hơn một trăm quý 
ông đây, hễ người nào học thuộc được 
Phẩm Phổ-Môn trước nhất thì tôi sẽ kết 
duyên với người ây. Bây giờ quý ông hãy 
về nhà mà học đi, tôi cho quý ông thời hạn 
là ba ngày thôi đây.” 


Thế là hơn một trăm thanh niên, người nào 
cũng lây một bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phố-Môn Phẩm (tức 
là phẩm thứ hai mươi lãm của bộ Kinh 
Pháp Hoa) để về học. Hết kỳ hạn ba hôm 
thì có khoảng bốn, năm chục người đã 
thuộc được; như vậy là hơn một trăm 
người “dự thi” lúc ban đâu thì bây giờ còn 
lại khoảng một nửa. Người này nói đã 
thuộc rồi, người kia cũng bảo đã học xong; 
tật cả có hơn năm mươi người học thuộc 
được Phẩm Phỏ-Môn. “Quán-Âm Bán Cá” 
bèn nói: “Bây giờ vẫn còn quá nhiều. Mặc 
dù hơn năm mươi quý ông đây đều thuộc 
Phẩm Phổ-Môn cả, song tôi không thể kết 
hôn với cả năm mươi người được! Tôi chỉ 
có thê kết hôn với một người mà thôi. Thôi 
thì bây giờ quý ông hãy trở về đi, tôi lại cho 
quý ông thời hạn năm ngày để học Kinh 
Kim-Cang, ai thuộc được thì tôi sẽ cùng 
người ấy kết duyên.” 


„ Ấ 


Hơn năm mươi “thí sinh” ây quay về và 
miệt mài học Kinh Kim Cang; và sau năm 
ngày thì có hơn hai mươi người đã học 
thuộc. Thiếu nữ bán cá lại nói: “Thế này 
thì vẫn còn đông quá, tôi không thể kết hôn 
với nhiều người như vậy được. Bây giờ tôi 
lại có một điều kiện: Tôi kỳ hạn cho quý 
ông bảy ngày, hễ ai học thuộc được bộ 
Kinh Pháp Hoa thì tôi sẽ kết hôn với người 
ây. Lân này, tôi tin rằng người học thuộc 

sẽ được toại nguyện. 


Như thể là hơn hai mươi người này và luôn 
cả những người đã dự thi khi trước lại cùng 
nhau cặm cụi học Kinh Pháp Hoa; và nội 
trong bảy ngày thì có một người có thê tụng 
nhuân nhuyễn và thuộc nằm lòng được trọn 
bộ kinh. Người này họ Mã, xuất thân từ 
một gia đình rất giàu có. Anh ta nói là mình 
đã “trúng tuyên,” chắc chắn sẽ cưới được 
cô gái bán cá xinh đẹp, nên gởi thiệp mời 
thân thuộc đến dự lễ thành hôn của 
mình. Không ngờ sau lễ gia tiên, vừa vào 


phòng tân hôn thì cô gái xinh đẹp ấy lại bị 
lên cơn đau tim mà chết. Chàng thanh niên 
họ Mã đã hao tốn biết bao tinh thần - học 
thuộc Phẩm Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Kinh 
Pháp Hoa - mới cưới được vợ, thê mà vừa 
vào phòng tân hôn thì cô dâu lại đột ngột 
ngã ra chết! 


Khi đưa đám tang cô gái ây thì có một vị 
Sư mặc áo dài màu đỏ tía xuất hiện và 
hỏi: “Chẳng hay quý vị đang làm gì 
vậy?” Tang gia đáp: Cô dâu mới cưới vê 
bỗng dưng mắc bệnh mà chết đột ngột, bây 
giờ chúng tôi đang đưa đám cô ta đây!" 


Vị Sư nói: “Không đúng! Cỗ quan tài kia 
hoàn toàn trồng rỗng, sao lại bảo là có 
người chết nằm trong đó? Quý vị không tin 
thì hãy mở ra xem đi!” Mở nắp quan tài ra 
thì bên trong quả nhiên trống không - thi 
hài của cô gái bán cá được đặt nằm trong 
áo quan bây giờ chẳng thấy đâu nữa! Thấy 
thế, ai nây đều kinh ngạc bảo nhau: “Vậy 
thì cô ấy đi đâu? Hãy mau mau đuổi 


theol Phải tìm cho ra cô ây và đưa về đây, 
nhanh lên” 
Bây giờ, vị Sư giải thích: “Thật ra cô gái ây 
chính là Quán-Thế-Âm Bồ-tát thị hiện đấy. 
Bởi dân chúng ở địa phương này không tin 
Phật nên Bồ-tát mới thị hiện làm một thiêu 
nữ xinh đẹp khiên cho những kẻ háo sắc 
như các ông say mê mà chịu học Phật 
Pháp. Nay các ông đã chịu học rồi thì Bồ- 
tát ra đi thôi!” Nghe xong, “chú rễ” họ Mã 
chợt tỉnh ngộ: “Ô, thì ra là vậy!” Thế rồi, 
khi đã nhìn thâu suốt được mọi chuyện ở 
thế gian, anh ta quyết định xuất gia, tinh tân 
tu hành và sau đó chứng được Thánh-quả. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: Phật cáo A-Nan: “Nhữ thường 
văn ngã Tỳ-nại-da trung, tuyên thuyết tu 
hành tam quyết định nghĩa. Sở vị nhiễp 
tâm vi Giới, nhân Giới sanh Định, nhân 


Định phát Huệ; thị tắc danh vi Tam Vô- 
Lậu Học.” 


Việt: Đức Phật bảo ngài A-Nan: “Ông 
thường nghe Ta tuyên thuyết ba nghĩa 
quyết định của sự tu hành trong Tỳ-nại- 

da. Đó là: Nhiếp tâm là giới, do Giới 
sanh Định, do Định phát Huệ. Đó gọi là 

Tam Võ-Lậu Học.” 


Giảng nghĩa: 


Khi toàn thể Đại-chúng trong Pháp-hội đều 
đồng lòng vâng theo lời dạy, Đức Phật bảo 
ngài A-Nan: “Ông thường nghe Ta 
tuyên thuyết ba nghĩa quyết định của sự 
tu hành trong Tỳ-nại-da.” “Ty-nại-da” 
(Vinaya) tức là Luật-tạng của Đại-thừa và 
Tiểu-thừa, trong đó chuyên giảng về Giới- 
luật của Đại-thừa và Giới-luật của Tiểu- 
thừa. 


Đức Phật nói với ngài A-Nan rằng: “Ông 
luôn luôn được nghe những gì Ta nói. Vậy 
khi Ta giảng về các đạo lý trong Giớïi-luật, 

hẳn ông đã từng nghe Ta nêu ra những 
đạo lý tu hành này. Tu hành thì cần phải 
căn cứ theo ba nghĩa quyết định--ba điều 
cố định, bất biến, dứt khoát không thê sửa 
đổi. Vậy, ba nghĩa quyết định đối với sự tu 
hành này là gồm những gì? Đó là: Nhiếp 
tâm là Giới, do Giới sanh Định, do Định 
phát Huệ.” Ba nghĩa quyết định này là về 

Giới, Định và Huệ. “Nhiếp” tức là nhiếp 
thủ, nhiếp trì, có nghĩa là thâu giữ, thu hút, 

giỗng như đá nam-châm hút sắt vậy. 


Thế nào gọi là “nhiếp tâm”? Tâm của 
chúng ta, đặc biệt là cái tâm phan-duyên, 
suốt ngày chỉ toàn âm mưu, toan tính 
chuyện lợi dụng người khác, nghĩ cách kết 
thân với những người giàu có hoặc có thế 
lực đề dựa dẫm, trục lợi. Lúc nào cũng 
nghĩ ngợi những chuyện như thế tức là có 
tâm phan-duyên, và chính là không nhiếp 


tâm. “Nhiếp tâm” có nghĩa là thâu hồi cái 
tâm phan-duyên trở lại, không cho nó đi 
“phan duyên,” không đề cho nó chạy rông 
nữa. Thế nhưng, cái tâm này, quý vị không 
muốn nó chạy, nó cũng tự động chạy; quý 
vị bảo nó đừng khởi vọng tưởng, song 
chưa tới một phút là vọng tưởng lại ùn ùn 
dây lên rồi! Vọng tưởng này ngừng thì 
vọng tưởng kia dây khởi, niệm trước vừa 
diệt thì niệm sau liền sanh; niệm sau vừa 
diệt thì niệm sau nữa lại sanh — đó chính là 
cái tâm phan-duyên “niệm niệm chẳng 
ngừng vậy. 
Thể thì bây giờ phải làm sao? Phải nhiếp 
trì tâm phan-duyên--thâu nhiếp cái tâm ấy 
trở lại và giữ nó ở yên một chỗ! Chúng ta 
sở đĩ không thê thành Phật, không thê khai 
ngộ, không thể liễu Đạo, chính là vì chúng 
ta chưa không chê được cái tâm này. Nếu 
khống chế được cái tâm này, giữ được nó 
ở yên một chỗ, thì chẳng có chuyện gì mà 
chúng ta không làm được; và bầy giờ, mọi 


việc đều thành công, mọi sự đều thành 
tựu. Cho nên, trước hết, chúng ta cân phải 
thâu nhiếp và chê ngự cái tâm phan-duyên; 
và đó chính là Giới, tức là biện pháp để “chỉ 
ác phòng phi” (châm dứt điều ác và ngăn 
ngừa sự sai trái). 


Trước hết, quý vị cần phải có được 
Giới. Có được Giới thì cũng giỗng như 
chậu nước đục được đề yên, không bị 

khuây động. Khi không còn chao động nữa 

thì đất cát từ từ lắng xuống đáy chậu, nước 

trở nên trong trẻo. Đó là “do Giới sanh 

Định" vậy. “Định” tức là không dao động, 
không chao đảo. Do không dao động mà 

sanh ra “Định.” Khi không còn bị dao động, 

lay chuyên nữa, tức là có được Định rồi, thì 
sẽ “do Định phát Huệ”; như lời Bồ-tát Văn- 

Thủ Sư-Lợi: 


“Sạch tột, sáng thông suốt.” 


(Tỉnh cực, quang thông đạt.) 


Hễ trong sạch tới cực điểm thì tự nhiên ánh 
sáng sẽ soi tỏ, xuyên suốt tất cả; “quang 
thông đạt” tức là được khai ngộ. “Do Định 
phát Huệ” nghĩa là từ trong Định sẽ nảy 

sanh trí huệ chân chánh. 


“Đó gọi là Tam Võ-Lậu Học.” Giới, Định 
và Huệ được gọi chung là ba môn học vô- 
lậu. Nếu quý vị giữ Giới thì sẽ có được 
Định, và từ Định sẽ nảy sanh Trí-huệ. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “A-Nan! Vân hà nhiếp tâm ngã 
danh vi Giới?” 


Việt: “A-Nan! Vì sao Ta gọi nhiếp tâm là 
Giới?” 


Giảng nghĩa: 


Đức Phật lại gọi: “A-Nan! Vì sao Ta gọi 
nhiêp tâm là Giới? Nhiêp tâm còn được 


gọi là gì? Ta đặt cho sự 'nhiễp tâm' cái tên 
Giới là có ý nghĩa gì? Bây giờ Ta sẽ nói cho 
ông rõ.. 
Không Dâm Tâm 
Kinh Văn: 


Hán Việt: “Nhược chư thê giới Lục-đạo 
chúng sanh, kỳ tâm bât dâm, tác bât tùy 
kỳ sanh tử tương tục.” 


Việt: “Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở 
các thế giới mà tâm không dâm dục thì 
sẽ không bị cuỗn theo dòng sanh tử 
tương tục. ˆ 


Giảng nghĩa: 


“Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các 
thê giới mà tâm không dâm dục thì sẽ 
không bị cuốn theo dòng sanh tử tương 
tục.” Giả sử tại mọi thế giới, tất cả những 
chúng sanh trong sáu cõi là cõi trời, cõi A- 


tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, 
và cõi súc sanh, đều không còn lòng dâm 
dục, hết sạch dục niệm, thì dòng sanh tử 
của họ sẽ dứt hẳn, họ sẽ không còn bị tùy 
thuộc vào dòng sanh tử cứ tiếp diễn liên 
tục, không hề gián đoạn đó nữa -- sự sanh 
tử của họ được châm dứt. 


Kinh Văn: Hán Việt: “Nhữ tu Tam-muội, 
bõn xuất trần lao, dâm tâm bât trừ, trần 
bât khả xuất.” 


Việt: “Ông tu pháp Tam-muội vốn đề 
thoát trân-lao, nhưng nêu không trừ bỏ 
tâm dâm-dục thì chăng thê ra khỏi trân- 

lao.” 


Giảng nghĩa: 
“Ông tu pháp Tam-muội vốn đề thoát 
trân-lao.” “Ong” ở đây là chỉ ngài A-Nan. 
Đức Phật nói rằng: “Này A-Nanl Ong tu 


Định-lực cốt yếu là để vượt thoát trần-lao, 
ra khỏi sanh tử; nhưng nều không trừ bỏ 
tâm dâm dục thì chẳng thể ra khỏi trần 
lao. Nếu ông không đoạn trừ cái tâm dâm 
dục thì việc thoát khỏi trần-lao là chuyện 
chẳng thê có được, không thể nào thực 
hiện được! Vì sao? Vì tâm dâm dục chính 
là 'trần' (bụi bặm), tức là một thứ 'trần lao: 
kia mài! Do đó, đừng nói là vi phạm bằng 
hành động, chỉ cần trong lòng ông dây khởi 
một ý tưởng dâm dục, có cái dâm-tâm tôn 
tại, thì đó cũng chính là trằn-lao rồi, và như 
thế là ông cũng vẫn chưa thoát ra khỏi nó 
được. Cho nên, nễu muốn tu Đạo, muốn 
được khai ngộ thành Phật, mà lại không 
chịu dứt bỏ dâm-tâm, thì là chuyện chẳng 
thê nào xảy ra được.” 

Do vậy, chỉ có những kẻ vô cùng si mê mới 
vừa muốn giữ cái tâm dâm dục lại vừa 
muốn được khai ngộ. Tư tưởng này thuộc 
loại ngu si tột đỉnh, và những người mang 
tư tưởng này là những kẻ khó có thể giáo 


hóa nhất; cho dù bây giờ Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni có giáng thế đi chăng nữa thì 
Ngài cũng không có cách nào làm cho họ 
đắc Đạo hay chứng quả vị được cải! Cho 
nên, hạng người này là ngu dốt nhất, si mê 
nhât! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Túng hữu đa trí, Thiên-định 
hiện tiền, như bất đoạn dâm, tắt lạc Ma- 
đạo, thượng phẩm Ma-vương, trung 
phẩm ma-dân, hạ phẩm ma-nữ.” 


Việt: “Dâu có đa trí, Thiên-định hiện tiên, 
mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất sẽ lạc 
vào Ma-đạo--thượng phẩm thì làm Ma- 
vương, trung phẩm thì làm ma-dân, hạ 
phẩm thì làm ma-nữ.” 


Giảng nghĩa: 


“Dầu có đa trí, Thiền định hiện tiền, mà 
nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất sẽ lạc 
vào Ma-đạo.” Đức Phật lại bảo ngài A- 
Nan : “Cho dù ông có trí huệ và hễ ngồi 

Thiên là đạt được cảnh giới khinh an, cảm 

thầy tốt đẹp vô cùng, nhưng nễu ông không 
đoạn trừ tâm dâm dục thì ông sẽ bị trở 
thành Ma-vương.” “Thiền định hiện 
tiên” tức là đã có khả năng nhập Định, 
công phu đã có chỗ thành tựu. 
“Thượng phẩm thì làm Ma-vương.” Làm 
ma thì bậc cao nhất là gì? Đó là làm Ma- 
vương ở Lục Dục Thiên. “Trung phẩm thì 
làm ma-dân, hạ phẩm thì làm ma 
nữ.” Bậc trung bình của loài ma là gì? Là 
ma dân, tức là dân chúng bình thường của 
loài ma. Còn bậc thập kém nhất của ma 
đạo là gì? Là ma nữ, tuy là xinh đẹp nhưng 
vô cùng hèn hạ. Về điểm này, người có trí 
huệ cân phải thận trọng và người thông 
minh cần phải chú ý! Đừng để cho mình bị 
hại bởi sự thông minh của chính mình, 


đừng tự cho mình là tài giỏi, phi 
thường: “Các người không hiểu được đâu, 
chỉ có tôi mới hiểu nỗi! Các người không 
biết gì cả, chỉ có tôi mới biết rành rẽ mà 
thôi!” Đó chẳng qua chỉ là thứ “tiểu trí tiêu 
huệ,” cái hiểu biết hạn hẹp, nông 


cạn. Song, cái “tiêu trí tiểu huệ” ấy của quý 


vị có thê huỷ hoại cả tiền đồ của chính quý 
vị đây! 


Kinh Văn: 

Hán Việt: “Bỉ đẳng chư ma, diệc hữu đồ 
chúng, các các tự vị thành Vôõ-thượng 
Đạo.” 

Việt: “Những loại ma ây cũng có đỗ 
chúng, tât cả đều tự xưng đã thành tựu 
Đạo Võ-thượng.” 


Giảng nghĩa: 


Quý vị xem, hạng người có chút “tiểu trí 
tiêu huệ” ấy vì không đoạn trừ dâm-tâm 
nên nói toàn những chuyện ái dục — anh 
yêu em, em yêu anh - cứ yêu qua yêu lại 
như thê rồi cuối cùng họ thành ma 
luôn! Thành ma rôi thì sao nữa? 


“Những loại ma ây cũng có đồ 
chúng.” Chúng ma ấy cũng có đồ đệ, 
cũng có kẻ ủng hộ chúng. “Tất cả đều tự 
xưng đã thành tựu Đạo Vô- 
thượng.” Bản thân loài ma không biết xâu 
hồ, kẻ nào cũng tự xưng rằng: “Tôi chính 
là Phật! Chúng tôi đây đều là những đắng 
tối cao, vô thượng!” Hễ cái gì là to lớn, thì 
chúng xưng chúng là cái đó. Chúng vốn là 
ma nhưng lại không chịu thừa nhận minh là 
ma, mà cứ xưng là Phật. Phật thì cũng có 
Phật giả mạo vậy. Trên thế gian này cái gì 
cũng có giả được cả, cho nên loài ma cũng 
có thể làm ông Phật giả. Song le, chúng 
không chịu nhận chúng là thứ giả. Chúng 
cho rằng chúng là thứ thiệt, và cũng là 


“thiên thượng thiên hạ duy ngã độc 


tôn” (trên trời, dưới trời, chỉ mình ta là tôn 
quý) nữal 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Ngã diệt độ hậu, Mạt Pháp chỉ 
trung, đa thử ma-dân xí thạnh thế gian, 
quảng hành tham dâm, vi Thiện-tri-thức, 
linh chư chúng sanh lạc ái kiến khanh, 
thất Bồ-đề lộ.” 


Việt: “Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt 

Pháp sẽ có nhiều loại ma dân ây hiện ra 

đông đảo ở thế gian, mở rộng sự tham 

dâm, lại tự xưng là Thiện-tri-thức, khiến 

cho chúng sanh bị sa vào hâm ái-kiến, 
lạc mất con đường Bô-đê.” 


Giảng nghĩa: 


Trước khi nhập diệt, Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni dạy rằng: “Hiện nay Ta còn ở tại 
thế gian thì bè lũ Ma-vương không dám 
xuất hiện. Song le, sau khi Ta diệt độ, 
trong thời Mạt Pháp, lúc Phật Pháp đang 
ở vào giai đoạn tàn lụn, thì sẽ có nhiều 
loại ma dân ấy hiện ra đông đảo ở thế 
gian, mở rộng sự tham dâm.” “Thời Mạt 
Pháp” chính là thời đại của chúng ta hiện 
nay. Vào thời điểm này, loại ma-dân ấy rất 
đông đúc và chúng đi khắp nơi nói chuyện 
dâm dục. Bất luận nam hay nữ, kẻ nào 
cũng ưa thích dâm dục và đồng thời cũng 
muốn thành Phật, muốn được khai ngộ. 


Làm sao tôi nhận biết được “con ma” loại 
này ư? Trước kia, có lần tôi gặp một người 
nọ - không cần phải đề cập đến tên của 
ông ta - tự xưng mình là Phật. Khi tôi nói 
rằng ông ta là ma, ông ta liền hỏi lại: “Ai là 
ma?” Tôi đáp: “Ông chính là ma đấy!” Vì 
sao tôi biệt được ư? Vì ông ta cứ giở 
những trò của mal Ong ta chuyên môn nói 


chuyện tình cảm, yêu đương; lúc nào 
cũng: “l love everybody.” Ông ta lây tư 
cách gì mà thương yêu tất cả mọi 
người? Thật là không biết xấu, không biết 
hỗ thẹn! 


Thời Mạt Pháp, ma-dân nhan nhản khắp 
nơi khiên cho thê gian này như trong cơn 
hỏa hoạn, đâu đâu cũng rừng rực ngọn lửa 
dâm dục. Những người thiếu hiểu biết đều 
hùa theo bọn chúng: “Họ nói nghe được 
lắm! Những điều họ nói đều rất có lý! Đặc 
biệt là những thanh niên trẻ tuổi, ai nây đều 
cảm thầy những điều chúng nói rất “tâm 
đầu ý hợp.” Có câu: 

«Cùng mùi thôi thì hợp nhau. » 

(Xú vị tương đâu.) 

Người này thì hôi hám, người kia cũng thối 
tha, bởi “cá mè một lứa” cho nên người này 
bảo người kia giỏi, người nọ khen người 
này hay. Nếu không cùng “mùi,” chẳng 


cùng sở thích, thì sẽ không khen ngợi lẫn 
nhau ; bởi: 

« Khác chí hướng ắt không cùng nhau mưu 
Sự đƯợỢc. » 


(Đạo bất đông tắc bắt tương vi mưu.) 


Tuy nhiên, nêu chí hướng giông nhau, lồi 
suy nghĩ giông nhau, thì sẽ có trường hợp 
"người mù dất người đui” xảy ra. “Người 
mù dất người đui” có nghĩa là kẻ đui mù mà 
lại dân đường cho người mù ổui. Quý vị 
thấy như thế có đáng thương hay không 
chứ? Tôi nói như vậy chẳng phải là muôn 
trách mắng người nào cả, nhưng quy vị 
phải biệt răng: 
Hô đô dạy hô đô, 
Dạy rồi chẳng ai hiểu, 
Sư-phụ đọa địa ngục, 


Đệ tử cũng xuống theo! 


Gặp lại nhau ở địa ngục, sư-phụ mới ngỡ 
ngàng hỏi đệ-tử : “Ủa, sao con cũng ở 
đây?” Đệ-tử đáp: “Thì thây tới trước kia 
mà. Lẽ dĩ nhiên là con đi theo thầy 
thôi!” Thì ra đôi bên đều không biết làm thế 
nào mình lại lọt vào đó được! Quý vị thây 

có đáng thương hay không? 


“Lại tự xưng là Thiện-tri-thức.” Bọn 
chúng còn khoe khoang không ngượng 
miệng : “Tôi đến chỗ nọ đề giảng Kinh. Tôi 
tới chỗ kia để give lecture. l give lecture to 

everybody.” Thật là buồn cười hết sức! 


“Khiên cho chúng sanh bị sa vào hầm 
ái-kiến, lạc mất con đường Bỏ- 
đề.” Chúng làm cho tất cả chúng sanh đều 
bị rơi vào hầm hỗ dâm dục và đi lạc ra khỏi 
con đường Bồ-đề. Con đường Bồ-đề đã 
mật, không còn nữa, thì chạy đi đâu? Chạy 
vô địa ngục! Bấy giờ, sư phụ trông thấy 
đệ-tử lù lù bước vô thì kinh ngạc hỏi: “Sao 
con cũng tới đây vậy? Đây chẳng phải là 
chỗ tốt đâu!” Đệ-tử chưng hửng đáp: “Thây 


mới là người tới trước kìal Con thì đương 

nhiên là phải theo thầy rồi, thầy là sư phụ 

của con mà!” Thây thở dài ngao ngán: “Ui 

chao! Lẽ ra con không nên theo thây, bởi 
đây là một nơi đầy thống khổ!” 


Kinh văn: 


Hán Việt: “Nhữ giáo thế nhân tu Tam- 
ma-địa, tiên đoạn tâm dâm, thị danh Như 
Lai, tiên Phật Thế Tôn, đệ nhất quyết 
định thanh tịnh minh hối.” 


Việt: “Vậy ông dạy người đời tu pháp 
Tam-ma-địa, trước hết phải dứt trừ tâm 
dâm dục. Đó là lời minh huấn quyết định 
thứ nhất về tánh thanh tịnh của Như-Lai 
và chư Phật Thế Tôn thuở trước.” 


Giảng nghĩa: 


Sự khác biệt giữa “phản” (trái) và “chánh” 
(phải) - giữa Ma-vương và Bồ-tát - vốn rất 
vi tế; khác biệt như thế nào? Bồ-tát thương 
xót và che chở tất cả chúng sanh với lòng 
từ-bi, chứ tuyệt đối không có lòng dâm 
dục. Trong khi đó, Ma-vương đối với chúng 
sanh thì cứ đề xướng “ái”, chuyên môn nói 
chuyện dâm dục, chú trọng dâm dục; thậm 
chí chúng còn nói rằng hễ tâm dâm dục 
càng nặng bao nhiêu thì khai ngộ được quả 
vị càng cao bây nhiêu, và dùng tà thuyết ây 
để hại người. 


Bô-tát thì không có tâm dâm dục, các ngài 
đối với tất cả chúng sanh hoàn toàn không 
có sự phân biệt. Có tâm dâm dục tức là 
ma. Không có tâm dâm dục, chỉ đơn thuần 
xót thương và cứu giúp tất cả chúng sanh — 
đó mới chính là cảnh giới của chư Phật và 
chư Bồ-tát. Ma thương người là có mưu 
đồ, có tham dục. Bồ-tát thương người thì 
không có tham dục. Không có tham dục 
tức là không có tâm dâm dục. Cho nên, 


trong Phật giáo có giảng về Thập Nhị Nhân 
Duyên như sau: 


Võ minh duyên Hành; 
Hành duyên Thức; 
Thức duyên Danh, Sắc; 
Danh, Sắc duyên Lục Nhập; 
Lục Nhập duyên Xúc, 
Xúc duyên Thọ; 
Thọ duyên Ái; 
Ái duyên Thủ; 
Thủ duyên Hữu, 
Hữu duyên Sanh; 
Sanh duyên Lão, Tử. 
Và, đó cũng chính là điểm bắt đồng giữa 
Phật-giáo với các giáo phái của Ma-vương 
ở thê gian. 


“Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam- 
ma-địa, trước hết phải dứt trừ tâm dâm 
dục. Ông phải dạy cho tất cả mọi người ở 
thế gian muôn tu pháp-môn Định-lực này 
biết răng việc đầu tiên họ cân phải làm là 
dứt bỏ dâm-tâm, quét sạch dục-niệm. Đó là 
lời minh huấn quyết định thứ nhất về 
tánh thanh tịnh của Như-Lai và chư 
Phật, Thê-Tôn thuở trước.” Đạo lý này 
vốn do chính Đức Như-Lai và tất cả chư 
Phật, Thế-Tôn thuở trước dạy bảo. Các 
ngài đã đưa ra lời giáo huân rất rõ 
ràng: “Nhất định phải cắt đứt, loại trừ tâm 
dâm dục!” Đây là điều kiện tật yêu thứ nhất, 
dứt khoát không được sửa đổi một mảy 
may. Đạo lý này là “quyết định nghĩa,” chứ 
không phải là “bất định nghĩa”; cũng chẳng 
phải là “không nhất định” - chẳng phải là có 
cũng được mà không có cũng được. Cái 
tâm dâm dục dứt khoát phải không còn tồn 
tại. Có tâm dâm dục tất sẽ bị lạc vào 
đường ma. Nếu vẫn giữ tâm dâm dục mà 


mong khai ngộ, thì chắc chắn sẽ trở thành 
quyên thuộc của Ma-vương! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Thị cố A-Nan, nhược bất 
đoạn dâm, tu Thiên-định giả, như chưng 
sa thạch dục kỳ thành phạn, kinh bách 
thiên kiếp, chỉ danh nhiệt sa. Hà dĩ 
cỗ? Thử phi phạn bồn, sa thạch thành 


^% 


CỔ 1 


Việt: “Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu Thiên- 
định mà không dứt trừ dâm tâm thì cũng 
như nâu cát sạn mà muốn thành cơm, 
dâu có trải tới trăm ngàn kiếp cũng chỉ 
gọi là sạn nóng. Vì sao? Vì đó không 
phải là gốc của cơm, mà chỉ là cát sạn!” 


Giảng nghĩa: 


Quý vị xem, ở đây Phật lại nêu ra một tỷ dụ 
nữa. Đức Phật bảo ngài A-Nan: “Ông chưa 
tin 2? Ông chưa tin thì Ta sẽ giảng nghĩa 
cho ông rõ. Và Đức Phật dạy tiếp: “Cho 
nên, A-Nan, nều kẻ tu Thiên-định mà 
không dứt trừ dâm tâm thì cũng như 
nâu cát sạn mà muốn thành cơm. Vì lẽ 
ây cho nên, A-Nan à, giả sử ông không 
đoạn trừ tâm dâm dục mả ngày ngày cũng 
ngôi Thiền, cũng tu hành, tất ông sẽ vừa tu 
hành vừa bị lậu thoát. Ông tu được một 
phân thì lậu thoát mười phân, tu được 
mười phân thi lậu thoát mắt một trăm phân. 
Ông muốn ngồi Thiền mà lại Không chịu dứt 
bỏ dâm-tâm ư? Ông vừa muốn ngồi Thiên 
để được khai ngộ, lại vừa muốn tìm câu 
thứ lạc thú điên đảo ấy, thì chẳng khác nào 
muốn nâu cát và sạn cho thành cơm vậy. 


Ông đem cát sạn đi nấu, dâu có trải tới 
trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là sạn 
nóng. Dù ông cứ nâu như thế trong suốt 
cả trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, thì cũng 


chỉ có thể gọi đó là 'sạn nóng” mà thôi, 
chẳng có công dụng gì cả. Vì sao? Do 
duyên cớ nào ư? Vì đó không phải là gốc 
của cơm, mà chỉ là cát sạn! Thứ mà ông 
đem nâu chính là cát sạn, chứ không phải 
là gạo, không có chất liệu của cơm! Nếu 
ông muốn khỏi dứt bỏ dâm tâm mà vẫn 
được khai ngộ thì cũng tương tự như nâu 
cát sạn mà mong thành cơm, ao ước cát 
sạn biến thành lúa gạo vậy.” 


Khi không còn dâm-tâm thì sẽ không thây 
có tướng nam tướng nữ, không còn phân 
biệt giữa mình với người, và cũng không 
thấy có tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả 
nữa. Có những người không biết hỗ thẹn, 
dám nói rằng: “Tôi là người như thê 
đấy!” Chỉ nói suông như vậy thì chẳng 
đáng tin. Không có gì làm bằng chứng thì 
làm sao quý vị biết được mình là người như 
thế? Nếu quả thật quý vị là người như thế 
thì quý vị phải là người hoàn toàn không 
biết mình là người như thế mới đúng; và 


quý vị cũng sẽ không nói: “Chứ saol Tôi 
không có tâm dâm dục!” Người đã hêt 
sạch dục niệm thì không có thứ kiên giải 
ây. Không có, tức là không có. Họ chẳng 
làm rùm beng, chẳng quảng cáo, chẳng 
đăng báo, và cũng chẳng khoe 
khoang: “Tôi là người như thê đây!” Chỉ 
một việc tự rêu rao, tự quảng cáo cho mình 
là đã không phải rôi; cho nên mọi người 
cân phải chú ý đên điêm này! 
Nếu quý vị quả thật không có tâm dâm dục, 
thì quý vị sẽ: 
Mắt nhìn hình sắc, trong chẳng có, 
Tai vắng chuyện đời, tâm chẳng hay! 
(Nhãn quán hình sắc, nội vô hữu 
Nhĩ thính trân sự, tâm bất tri.) 


Khi mắt nhìn biết bao hình sắc mà trong 
lòng chẳng thấy có gì hiện hữu và tai nghe 
những âm thanh êm dịu mà tâm trí lại 
không hay không biết gì cả, tức là đã có 


được chút “hỏa hậu.” Tâm phải không dao 
động, không một ý nghĩ nào dây khởi, dục- 
niệm phải hoàn toàn không còn nữa, thì 
mới là đúng thật. Nếu có những lúc quý vị 
vẫn còn tơ tưởng đến phái nữ, thì vẫn chưa 
được. 


Có một người nọ sau khi khai ngộ rồi thì tới 
báo cho Sư-phụ của mình biết và thỉnh ngài 
khai thị ân chứng. Vị Sư-phụ hỏi: “Ông 
khai ngộ cái gì thê?” Anh ta 
thưa: “Ô! Trước kia con hoàn toàn không 
hiểu, nhưng nay thì con biết được rằng sư- 
cô là đàn bài” Thì ra bây giờ anh ta mới 
biết rằng sư-cô, tức là Tỳ-khưu-ni, là đàn 
bà! Vị Sư-phụ bèn dùng Phật-nhãn để 
quán xét: “ỜI Người này quả thật đã khai 
ngộ rồi,” và liền ấn chứng cho anh ta: “Ông 
được rôi đói” 


Hẳn quý vị sẽ nghĩ: “Ai mà không biết điều 
đó?” Thế nhưng, người chưa khai ngộ thì 
sẽ không nói được câu ấy. Nhờ được khai 
ngộ rồi, cho nên người đệ tử này mới thốt 


ra một câu như thế! Vả lại, anh ta không 
thê nào dối gạt người khác được, vì Sư- 
phụ của anh ta có Phật-nhãn, ngài đã dùng 
Phật-nhãn quán sát và biết được đệ tử của 
mình đã đắc Đạo, đã chứng được Sơ-quả 
A-la-hán, nên ngài mới ân chứng cho, nói 
răng: “Đúng vậy!” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Nhữ dĩ dâm thân, cầu Phật 
diệu quả, túng đắc diệu ngộ, giai thị dâm 
căn, căn bản thành dâm, luân chuyên 
Tam-đòồ, tất bất năng xuất. Như Lai Niết- 
bàn, hà lộ tu chứng ?” 


Việt: “Ông lây dâm-thân mà câu diệu- 
quả của Phật, cho dẫu có đắc diệu-ngộ 
thì cũng đều là dâm-căn. Căn bốn đã 
thành dâm, tất phải luân chuyền trong 
Tam-đô, không thoát ra được. Thể thì 
Niễt-bàn của Như-Lai do đường nào mà 
tu chứng?” 


Giảng nghĩa: 


Đức Phật dạy ngài A-Nan: “Ông có thích 
cô con gái của Ma-Đăng-Già ây, như thê có 
nghĩa là không những tâm dâm dục mà 
ngay cả cái thân dâm dục của ông đều vẫn 
còn tôn tại. Ông lầy dâm-thân mà câu 
diệu quả của Phật, cho dẫu có đắc diệu- 
ngộ thì cũng đều là dâm-căn. Nếu ông 
dùng cái thân dâm dục để cầu mong chứng 
đắc quả vị nhiệm mâu của Phật, cho dù 
ông có đạt được đạo lý vi diệu đi chăng 
nữa, thì cũng còn vướng mắc cái gốc rễ 
dâm dục mà ông chưa chặt bỏ được. Căn 
bốn đã thành dâm, tất phải luân chuyên 
trong Tam-đồ, không thoát ra được. Với 
cái gốc là dâm dục, thì tương lai ông nhất 
định sẽ bị đọa vào Tam-đồ. (“Tam-đồ” hay 
“Tam ác đạo,” tức là ba con đường xâu ác-- 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.) Như thê, 
ông dứt khoát không thê nào ra khỏi ba 
đường ác ây được, mà chắc chắn sẽ bị 


chuyền thân sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, 
hoặc đọa địa ngục. Thế thì Niết-bàn của 
Như-Lai do đường nào mà tu 
chứng? Vậy ông căn cứ vào cái gì, nương 
theo con đường nào đề có thể chứng được 
quả vị Niết-bàn của Phật?” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Tất sử dâm cơ thân tâm câu 
đoạn, đoạn tánh diệc vô, ư Phật Bồ-đề 
tư khả hy ký.” 

Việt: “Phải làm cho dâm-cơ của thân và 
tâm đều dứt, và tánh “dứt ây cũng 
không còn, thì mới mong đạt được quả 
Bô-đề của Phật.” 


Giảng nghĩa: 


“Phải làm cho dâm-cơ của thân và tâm 
đêu dứt. Ong nhất định phải dứt bỏ dâm- 


J1 ((£ 


cơ của thân và dâm-cơ của tâm.” “Dâm 
cơ” tức là một niệm dâm dục nhỏ nhất, vi tế 
nhất. “Dâm cơ” cũng có nghĩa là vô minh; 
do đó, cần phải dứt trừ vô minh. 


“Và tánh “dứt' ây cũng không còn, ngay 
cả cái biết về tánh 'dứt' ây ông cũng phải 
không được có nữa, như thê thì mới mong 
đạt được quả Bồ-đề của Phật, mới có thể 
nuôi hy vọng trên con đường giác ngộ của 
Phật vậy.” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Như ngã thử thuyết, danh vi 
Phật thuyết; bất như thử thuyết, tức Ba- 
Tuần thuyết.” 


Việt: “Như lời Ta nói đây mới gọi là lời 
Phật nói; nêu chăng nói như vậy, tức là 
lời của Ma Ba-Tuân.” 


Giảng nghĩa: 


“Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật 
nói; nêu chẳng nói như vậy, tức là lời 
của Ma Ba-Tuần. Những lời như Ta giảng 
đây mới đích thực là Pháp do Phật nói 
ra. Nếu lời nói không phù hợp với đạo lý 
của Ta thì đó là lời của Ma-vương 
vậy.” “Ba-Tuân” là tiếng Phạn, có nghĩa là 
“ác giả,” kẻ ác. Ma Ba-Tuân tức là Ma- 

VƯƠng, vua của loài ma. 


Người đến nghe Kinh nhất định là đều sáng 
mắt. Người mù thì không thể đến nghe 
Kinh, cả người điếc và người câm cũng đều 
không thê đến để nghe Kinh được. Những 
kẻ đến đây nghe Kinh thì đều càng nghe 
càng thông minh, chứ không phải càng 
nghe càng ngu si. Do đó, bây giờ mọi 
người nên mở con mắt trí huệ chân chánh 
của mình ra và hướng nhĩ-căn chân chánh 
của mình vào trong đề lắng nghe tự tánh, 
chứ đừng lăng xăng tìm kiếm ở bên ngoài 


nữa. Đó là tất cả những gì tôi muôn nói với 
quý vị trong ngày hôm nay! 


Không Sát Sanh 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “A-Nan! Hựu chư thê giới, 
Lục-đạo chúng sanh, kỳ tâm bất sát, tác 
bât tùy kỳ sanh tử tương tục.” 


Việt: “A-Nan! Lại nữa, nêu chúng sanh 
trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm 
không sát sanh thì sẽ không bị cuỗn 

theo dòng sanh tử tương tục.” 


Giảng nghĩa: 
Đức Phật dạy: “A-Nan! Lại nữa, nều 
chúng sanh trong Lục-đạo - trời, người, 
A-tu-la, ngạ quỷ, điạ ngục và súc sanh - ở 


các thê giới, mà tâm không sát 
sanh...” Ở đây, “không sát sanh” chẳng 
phải chỉ đơn thuận thân không sát sanh, 
mà luôn cả tâm cũng phải không sát sanh 
nữa. 


Nếu trong lòng của các chúng sanh trong 
sáu đường ây không hề có ý nghĩ giết hại 
sinh vật, trái lại còn muốn giới sát, phóng 
sanh, “thì sẽ không bị cuỗn theo dòng 
sanh tử tương tục.” Nếu không sát sanh, 
tất sẽ cắt đứt được sự tới lui trong sáu nẻo 
luân hồi, và do đó sẽ không còn bị tùy 
thuộc vào nghiệp báo tương tục của dòng 
sanh tử nữa. 


Kinh Văn:Hán Việt: “Nhữ tu Tam-muội, 
bồn xuất trần lao, sát tâm bất trừ, trần 
bất khả xuất.” 


Việt: “Ông tu pháp Tam-muội vốn đề 
thoát trân-lao, nhưng nêu không trừ bỏ 


tâm sát-sanh thì chẳng thể ra khỏi trần- 
lao. ” 


Giảng nghĩa: 


“A-Nan! Ông tu pháp Tam-muội vốn để 
thoát trần-lao. Thật ra, ông tu hành Định- 
lực với nguyện vọng là vượt khỏi trần 
lao, nhưng nều không trừ bỏ tâm sát- 
sanh thì chẳng thê ra khỏi trần-lao.” 


Làm thế nào để dứt trừ tâm sát sanh? Phải 
giới sát, phóng sanh. Trong phần kinh văn 
trên, Đức Phật có dạy: “Nêu không dứt trừ 
tâm dâm-dục thì chẳng thể ra khỏi trần lao”; 
thì đối với tâm sát-sanh cũng vậy: “Nếu 
không dứt trừ tâm sát sanh, thì cũng 
“chẳng thể ra khỏi trần lao.” 


Phải đoạn trừ tâm dâm dục thì mới có thể 
thoát khỏi chốn trần lao bụi bặm, vượt ra 
khỏi sáu nẻo luân hồi được. Nhưng nếu 
dâm tâm đã dứt sạch mà sát tâm vẫn còn 


tồn tại, thì cũng vẫn không thể ra khỏi trần- 
lao, không thể vượt thoát sáu nẻo luân hồi, 
và cũng không thể siêu xuất Tam-giới 
được. 


Kinh Văn:Hán Việt: “Túng hữu đa trí, 
Thiền-định hiện tiền, như bất đoạn sát, 
tất lạc Thần-đạo--thượng phẩm chỉ nhân 
vi Đại-lực Quỷ; trung phẩm tắc vi Phi- 
hành Dạ-xoa, chư Quỷ-soái đẳng; hạ 
phẩm đương vi Địa-hành La-sát.” 


Việt: “Dầu có đa trí, Thiên-định hiện tiền, 
mà nếu chẳng dứt trừ sát sanh, tất sẽ 
lạc vào Thằn-đạo--người thượng phẩm 
thì làm Đại-lực Quỷ, trung phẩm thì làm 
Phi-hành Dạ-xoa hoặc làm Quỷ-soái, hạ 
phẩm thì làm Địa-hành La-sát.” 


Giảng nghĩa: 


“Dầu có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà 
nếu chẳng dứt trừ sát sanh, tất sẽ lạc 
vào Thẳn-đạo.” “Đa trí” ở đây không phải 
là trí huệ xuất thê mà là thế trí biện thông - 
thứ trí huệ của thế gian. Như vậy, cho dù 
quý vị rất thông minh, có được thế trí biện 
thông, có tài ăn nói, giỏi biện luận, khéo 
biện biệt, và công phu tu hành cũng đã 
tương ưng rồi; song le, nêu không dứt bỏ 
tâm sát sanh, thì trong tương lai, quý vị sẽ 
bị rơi vào đường Thân-đạo và có thê làm 
Thần, làm Thiên-vuơng, Thiên-chủ, hoặc 
Đại-lực Tướng-quân (tức Đại-lực Quỷ) ở 
CÕI trỜi. 
“Người thượng phẩm thì làm Đại-lực 
Quỷ. Người thượng phẩm (tức là người 
giỏi nhất) thì làm loại quỷ thần có thế lực 
lớn; loại quỷ này cũng là thần. Đại-lực Quỷ 
chính là Thiên-hành Dạ-xoa (quỷ Dạ-xoa ở 
cõi trời). Trung phẩm thì làm Phi-hành 
Dạ-xoa hoặc làm Quỷ-soái. Hạng quỷ 
trung phẩm, thần trung phẩm này có thể là 


Phi-hành Dạ-xoa (quỷ Dạ-xoa bay liệng 
trên không), hoặc nguyên soái của loài 
quỷ. Hạ phẩm thì làm Địa-hành La- 
sát. Hạng người thuộc hạ phẩm thì làm 
Địa-hành La-sát, loại quý La-sát ở dưới 
đât.” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Bỉ chư quỷ thân, diệc hữu đồ 
chúng, các các tự vị thành Vôõ-thượng 
Đạo.” 

Việt: “Các quỷ thần ấy cũng có đồ 
chúng, tất cả đều tự xưng đã thành tựu 
Đạo Vôõ-thượng.” 


Giảng nghĩa: 
“Các quỷ thân ấy cũng có đồ 
chúng.” Những quỷ thân này — Thiên chủ, 
Thân ở cõi trời, hoặc loài quỷ ở địa ngục, 


loài Địa-hành La-sát ở nhân gian, loài Phi- 
hành Dạ-xoa bay trên không, và Thân- 
vương Đại-lực Quỷ - đều có rất đông đồ 
chúng. “Đồ” tức là đồ đệ; “đồ chúng” tức là 
bè đáng rât đông, rất nhiều. Có rất nhiều 
loại quỷ, như Đại-lực Quy (quỷ có thế lực 
lớn), Đa-tài quý (quỷ có nhiều tiên của), 

Thiểu-tài Quỷ (quỷ có ít tiền của), Vô-tài 
quỷ (quỷ không có tiền của), Khứu hưong 

Quỷ (quỷ ngửi mùi thơm), Khứu-xú Quỷ 

(quỷ ngửi mùi hôi)... Bởi có tới mây vạn 

loại quỷ khác nhau, cho nên Đức Phật 
nói: “Các quỷ thần ây cũng có đồ chúng” - 
kẻ này có đệ tử, kẻ kia cũng có đồ đệ, cho 
nên bọn chúng rất là đông đúc. 

“Tất cả đều tự xưng đã thành tựu Đạo 
Vô-thượng.” Những quỷ thần ấy, kẻ nào 
cũng ngạo mạn, tự xưng là mình đã thành 
tựu được Đạo Vô-thượng. Ở Trung-Hoa có 

vị Quan Đề Công vôn là loại Đa-tài Quỷ 
(quỷ có nhiều tiền của), song về sau đã quy 
y Tam Bảo và được tôn xưng là Bồ-tát Già- 


Lam. Đồi với Phật-giáo thì Bô-tát Già-Lam 
là một vị Thân Hộ-Pháp; và khi ở trong 
chùa hay trước mặt Đức Phật thì vị Thần 
Hộ-Pháp này phải đứng, bởi không có chỗ 
ngôi cho thân. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Ngã diệt độ hậu, Mạt Pháp chỉ 
trung, đa thử quỷ thân, xí thạnh thê gian 
tự ngôn thực nhục đặc Bö-đề lộ.” 


Việt: “Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt 

Pháp, sẽ có nhiều loại quỷ thân ây hiện 
ra đông đảo ở thế gian, tự nói răng ăn 
thịt thì đắc được con đường Bô-đê.” 


Giảng nghĩa: 


“Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt. 
Pháp...” Thời đại sau khi Phật nhập Niêt- 


bàn tức là thời của chúng ta hiện nay và 
cũng chính là “thời Mạt Pháp” vậy. 


“Sẽ có nhiều loại quỷ thần ấy hiện ra 
đông đảo ở thê gian.” Những quỷ thân 
này vốn là những kẻ kiếp trước tuy có tu 
hành song lại không thê giới sát, nên phải 
cam chịu đọa lạc vào chốn Thân đạo. 
Trong thời Mạt Pháp, ở thê gian có rất 
nhiều quỷ thân như thế xuất hiện, và “tự 
nói rằng ăn thịt thì đắc được con đường 
Bô-đê.” Những quỷ thân ây còn tuyên bố 
với mọi người: “Tôi có ăn thịt đây! Ăn thịt thì 
cũng thành Phật được như thường! Tôi 
không cần giới sát, cũng chẳng phải ăn 
chay, thê mà bây giờ tôi cũng khai ngộ, 
cũng làm Phật được vậy!” “Con đường Bồ- 
đề” có nghĩa là con đường thành Phật. 


Có một người nọ tự xưng rằng mình đã 
khai ngộ rôi, nhưng ông ta lại ăn thịt, uống 
rượu, hút thuốc, thậm chí còn xúi gIỤC 
những thanh niên theo ông ta sử dụng ma- 
túy, nha phiến, và luôn cả LSD nữa. Ông ta 


nói rằng ông ta đã khai ngộ rôi ư? Làm gì 
có chuyện vô lý như thê được?! Đức Phật 
xưa kia khai ngộ là chính Ngài tự khai ngộ 
lây, chứ tuyệt đối không đụng tới các dược 
phẩm như thế; còn ông ta bây giờ thì tự 
đầu độc mình bằng ma-túy, khiến cho tinh 
thần và thể xác đều rũ liệt, kiệt quệ đến gần 
chết, thế mà vẫn cứ khăng khăng cho rằng 
mình đã được khai ngột! Quy vị nói xem, 
như thế là có điên đảo hay không chứ? Họ 
đúng là những chúng sanh điên đảo! 


Kinh ván: 
Hán Việt: “A Nan ! Ngã linh Tỳ khưu thực 
Ngũ Tịnh-nhục, thử nhục giai ngã thần 
lực hóa sanh, bỗn vô mạng căn. Nhữ 
Bà-la-môn địa đa chưng thấp, gia dĩ sa 
thạch, thảo thái bất sanh. Ngã dĩ đại bi 
thần lực sở gia, nhân đại từ bi giả danh 
vi nhục, nhữ đắc kỳ vị. Nại hà Như Lai 


diệt độ chi hậu, thực chúng sanh nhục, 
danh vi Thích tử?” 


Viêt: “A Nan ! Ta cho phép chúng Tỳ- 
khưu ăn Ngũ Tịnh-nhục; thịt ây đều do 
thân lực của Ta hóa sanh chớ vốn 
không có mạng căn. Bà-la-môn các ông 
ở nơi nóng, âm, lại thêm có đá sạn nên 
rau cỏ không sống được; vì thế, Ta dùng 
thân lực đại bi gia hộ, do đại từ bi mà 
giả gọi là thịt cho các ông có được cái 
vị. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, 
những kẻ ăn thịt chúng sanh lại gọi là 
Thích tử được?” 


Giảng nghĩa: 


“A-Nan! Ta cho phép chúng Tỳ-khưu ăn 

Ngũ Tịnh-nhục. Trong giáo pháp của Phật, 

Ta có cho phép các Ty-khưu ăn Ngũ Tịnh- 

nhục." Thế nào gọi là "Ngũ Tịnh-nhục"? Đó 
là năm thứ thịt thanh tịnh: 


1) Thịt của thú vật mà mình không thấy bị 
giêt (bât kiên sát nhục). 


2) Thịt của thú vật mà mình không nghe bị 
giêt (bât văn sát nhục). 


3) Thịt của thú vật mà mình không nghi ngờ 
là vì mình mà bị giêt (bât nghi vi kỷ sát 
nhục). 

4) Thịt của thú vật tự nhiên bị chết (tự tử 
nhục). 


5) Thịt của thú vật mà chim ăn còn dư (điều 
tàn nhục). Chẳng hạn như chim ưng bắt gà 
con để ăn, nhưng ăn không hết. Phần thịt 
còn thừa ây, nếu quý vị trông thấy thì có 
thê nhặt lây để ăn, và thịt đó được gọi là 
"điểu tàn nhục." 


"Thịt ây đều do thân lực của Ta hóa 
sanh chứ vôn không có mạng căn”. Năm 
thứ thịt thanh tịnh ây đêu là do Đức Phật 


dùng sức thần mà hóa sanh ra cho nên 
không có mạng căn. Thế nào gọi là "không 
có mạng căn”2 Tức là không có ÿ thức, 
không có hơi âm, không có sự hít thở - 
không có mâm sống. 


"“Bà-la-môn các ông ở nơi nóng, 
âm." Những người dòng Bà-la-môn giữ 
hạnh thanh tịnh thường sống ở vùng có rất 
nhiều cát, lại rất nhiều nước nữa. "Nóng" 
tức là có khí nóng của cát đá bốc lên; và 
"âm" là có ứ đọng rất nhiều nước. "Lại 
thêm có đá sạn nên rau cỏ không sống 
được." Thêm vào đó lại còn có sỏi đá xen 
lẫn trong đât nữa, khiến cho cả rau lẫn cỏ 
đều không thể sinh trưởng được. 


"Vì thế Ta dùng thần lực đại bi gia hộ, 
do đại từ bi mà giả gọi là thịt cho các 
ông có được cái vị. Do lòng đại từ đại bi 
nên Ta giả gọi thức này là thịt mà thôi, chứ 
thật ra đó không phải là thịt; cho nên các 
ông có thê ăn những thức ăn này. Nay thì 


Ta cho T-khưu các ông được phép thọ 
dụng thứ thịt thanh tịnh này.” 


"Làm sao sau khi Như-Lai diệt độ, 
những kẻ ăn thịt chúng sanh lại gọi là 
Thích-tử được ?” Những kẻ không ăn năm 
thứ thịt thanh tịnh do Đức Phật định ra mà 
chỉ chuyên ăn thịt của chúng sanh thì có 
được gọi là ”Thích-tử” không 2 Dứt khoát là 
không! Những người như thế không thể 
nào gọi là Thích tử được! “Thích-tử” (đệ tử 
của Thích Ca) là một danh xưng khác để 
chỉ người xuất gia theo đạo Phật. 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Nhữ đẳng đương tri, thị thực 
nhục nhân, túng đắc tâm khai tự Tam- 
ma-địa, giai Đại La-sát, báo chung tất 
trầm sanh tử khổ hải, phi Phật đệ tử. 

Như thị chi nhân, tương sát tương thôn, 
tương thực vị dĩ. Vân hà thị nhân đắc 

xuất Tam-giới?" 


Việt: "Các ông phải biết: Những kẻ ăn 
thịt dầu được tâm khai tựa Tam-ma-địa, 
cũng chỉ là loài Đại La-sát, đến khi báo 
chung phải chịu trầm luân trong biễn 
khổ sanh tử, chớ không phải là đệ tử 
của Phật. Những người như vậy là hạng 
giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, hỗ 
tương ăn nuốt không dứt, thì làm sao ra 
khỏi được Tam-giới^?" 


Giảng nghĩa: 


Đức Phật dạy: “Trong thời Mạt Pháp, sau 
khi Ta nhập diệt, nếu có những thầy Tỳ- 
khưu xuất gia nào mà còn muốn ăn thịt--bất 
kê là loại Ngũ Tịnh-nhục hay Tam Tịnh- 
nhục, nói chung, cứ là thịt thì họ liên ăn, 
chẳng cần hỏi trước xem thịt ây có thanh 
tịnh hay không--thì các ông phải biết: 
Những kẻ ăn thịt dầu được tâm khai tựa 
Tam-ma-địa, cũng chỉ là loài Đại La-sát, 
đến khi báo chung phải chịu trầm luân 


trong biên khô sanh tử. Sau khi Ta diệt 
độ, những kẻ ăn thịt chúng sanh sẽ mạo 
xưng là đệ tử của Phật, rồi ăn thịt, uống 
rượu một cách tùy tiện, lại còn nói là ai 
cũng có quyên tự do làm theo sở thích. 
Hạng người ấy cho dù có đạt được chút 
cảnh giới hoặc trí huệ được khai mở đôi 
chút, và dường như cũng có được đôi chút 
Định-lực đi chăng nữa, thực chất, họ chỉ là 
loại Đại La-sát†--thứ Ma vương hoặc quỷ 
La-sát to lớn--mà thôi; và một khi thọ mạng 
của họ đã hết, họ chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 
Đọa lạc nơi nào? Đọa lạc, chìm đắm trong 
biên khổ sanh tử!" 


"Tâm khai" nghĩa là trong lòng có hiểu 
được đôi chút đạo lý. “Tựa” tức là tương tỰ, 
giống như vậy thôi, chứ sự thật vốn không 
phải như vậy. Sự thật thì không phải là trí 
huệ của họ được khai mở, chẳng qua là họ 
tự cho rằng họ được như vậy mà thôi! 


Hôm nọ có một người đến đây và tự tuyên 
bô răng mình giông Đức Lục- Tô, tôi bèn 


hỏi: “Tôi hỏi ông: Căn cứ vào đâu mà ông 
nói là ông giống Lục Tổ?“ Ông ta đáp: “Tôi 
ấy à, tôi không căn cứ vào đâu mà chẳng 
giống Lục Tổ!“ Ông ta tưởng rằng trả lời 
như thê tức là có trí huệ. Thật ra, ông ta 
chính là hạng người hiện đang được đề 
cập tới trong đoạn kinh văn này -- họ tuy 
mặc áo của Phật, ăn cơm của Phật, "chớ 
không phải là đệ tử của Phật." 


"Những người như vậy là hạng giết hại 
lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương ăn 
nuốt không dứt." Những người ây vừa sát 
sanh lại vừa ăn thịt, họ không chịu giới sát 
mà cũng chẳng từ bỏ thói ăn thịt. Do đó, họ 
cứ ở trong cái vòng luận quần ăn nuốt lẫn 
nhau, vay trả qua lại--anh ăn thịt tôi thì tôi 
ăn thịt anh lại, anh ăn của tôi thì anh phải 
trả nợ ây cho tôi, tôi ăn của anh thì tôi cũng 
phải đền nợ đó cho anh... "Không dứt" tức 
là cứ tiếp diễn liên tục, không có lúc châm 
dứt. Vì sao lại "không dứt"? Vì nễu anh ăn 
thịt tôi thì tôi cũng sẽ ăn thịt anh, tôi ăn thịt 


anh thì anh sẽ ăn thịt tôi lại, kiếp này anh 
ăn thịt tôi thì kiếp sau tôi ăn thịt anh, rồi 
kiếp sau nữa anh lại ăn thịt tôi...; cứ như 
thế mà giết hại, ăn nuốt lẫn nhau không 
bao giờ ngừng dứt. 


"Thì làm sao ra khỏi được Tam- 
giới? Làm thê nào những người như vậy 
lại có thể vượt ra khỏi ba cõi đầy thống 
khổ--Dục giới, Sắc-giới, Vô-sắc-giới--này 
được chứ?" 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Nhữ giáo thế nhân tu Tam-ma- 
địa, thứ đoạn sát sanh, thị danh Như Lai, 
tiên Phật, Thế Tôn, Đệ Nhị Quyết Định 
Thanh Tịnh Minh Hối." 

Việt: "Vậy ông dạy người đời tu pháp 
Tam-ma-địa, kế đến phải dứt trừ sát 
sanh. Đó là lời minh huần quyết định thứ 


hai về tánh thanh tịnh của Như-Lai và 
chư Phật, Thê-Tôn thuở trước." 


Giảng nghĩa: 


"Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam- 
ma-địa, kế đến phải dứt trừ sát 
sanh. Ông hãy giáo hóa và bảo cho những 
người thê gian tu Định-lực biết rằng trước 
hết họ cần phải đoạn trừ dâm dục, và sau 
đó là phải đoạn trừ sát sanh.” Tâm dâm dục 
cần phải được dứt bỏ trước tiên là vì: 


Dâm tâm không trừ, trân-lao chẳng thoát. 
(Dâm-tâm bắt trừ, trân bắt khả xuất.) 


Tuy nhiên, nêu không trừ bỏ cái tâm sát 
sanh thì cũng chẳng thể nào ra khỏi chốn 
trần lao được; do đó, cân phải dứt tuyệt sát 
sanh. 


"Đó là lời minh huấn quyết định thứ hai 
về tánh thanh tịnh của Như-Lai và chư 


Phật, Thế-Tôn thuở trước. " Đó chính là 
sự giáo hóa do Như-Lai Thế-Tôn đề 
xướng. Tất cả chư Phật, Thế-Tôn đời trước 
và chư Phật đời hiện tại đều răn dạy rõ 
ràng như thê cả. Đó là lời minh huân có ý 
nghĩa quyết định thứ nhì về tánh thanh tịnh. 
Mọi người nhất định phải tuân theo; bằng 
không, sẽ không thê nào ra khỏi Tam-giới 

được! 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Thị cỗ A-Nan, nhược bất đoạn 
sát, tu Thiền-định giả, tỷ như hữu nhân, 
tự tắc kỳ nhĩ, cao thanh đại kiêu, cầu 
nhân bắt văn, thử đẳng danh vi 'dục ấn 
di lộ"." 

Việt: "Cho nên, A-Nan, nều kẻ tu Thiên- 
định mà không dứt trừ sát sanh thì cũng 
như người tự bịt tai rồi cất tiếng kêu to 
mà lại câu cho người khác đừng nghe 


thây; đó gọi là 'nuôn giấu mà lại thành 
lộ rõ'." 


Giảng nghĩa: 


"Cho nên, A-Nan, ông phải biết rằng, nêu 
kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ sát 
sanh, không còn lòng từ bi nữa--chủng tử 
từ bi đã bị hủy diệt--thì cũng như người 
tự bịt tai rồi cất tiếng kêu to mà lại cầu 
cho người khác đừng nghe thấy." Tỷ 
dụ này cũng tương tự như “bịt tai trộm 
chuông"tự bịt chặt hai tai mình lại rồi đi ăn 
trộm chuông, tưởng rằng mình không nghe 
thấy tiêng chuông tức là mọi người cũng 
đều không nghe thấy!!! 


"Đó gọi là 'muôn giâu mà lại thành lộ 
rõ'." Họ muốn giấu kín nhưng rốt cuộc chỉ 
khiến cho sự việc lộ liễu thêm mà thôi, và 
họ càng muốn giấu giềm bao nhiêu thì lại 

càng phô bày rõ rệt hơn bây nhiêu! Cho 


nên, nêu tu Thiền-định mà không dứt bỏ sát 
sanh thì sẽ chăng thê nào thành tựu được. 


Kinh văn: 


Hán Việt: “Thanh tịnh Tỳ-khưu cập chư 

Bô-tát, ư kỳ lộ hành bất đạp sanh thảo, 

huống dĩ thủ bạt, vân hà đại bi thủ chư 
chúng sanh huyết nhục sung thực?" 


Việt: "Chư Bồ-tát và các Tỳ-khưu thanh 
tịnh khi đi trên lôi rẽ còn không đạp lên 
cỏ sông huông hồ là lây tay nhồ, thì sao 
kẻ có tâm đại bi lại lây máu thịt của 
chúng sanh làm thức ăn?” 


Giảng nghĩa: 


"Chư Bô-tát và các Tỳ-khưu thanh tịnh 
khi đi trên lỗi rẽ còn không đạp lên cỏ 
sống huống hồ là lấy tay nhồ." Ở các 

ngã ba ngã tư, nơi gặp gỡ của nhiều lồi rẽ, 


đa số thường có nhiều cỏ mọc. Tuy nhiên, 
các bậc Bò-tát, Đại Bồ-tát, cũng như các 
thầy Tỳ-khưu tu hạnh thanh tịnh hết sức 
thanh cao, tinh khiết, đều không hề dẫm 

chân lên cỏ xanh--cỏ tươi, cỏ còn sông--vì 
không muốn xéo nát cỏ, sợ làm cỏ chết. 
Các ngài cũng không nỡ tự tay nhỗ cỏ. 


"Thì sao kẻ có tâm đại bỉ lại lây máu thịt 
của chúng sanh làm thức ăn?” Những 
người đánh lòng lầy máu của chúng sanh 

đề uống, lấy thịt của chúng sanh để ăn, thì 
làm sao có thể gọi là có tâm đại bi được 

chứ? Dứt khoát là không được rồi! 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Nhược chư Ty-khưu, bất phục 

Đông- phương tỉ miễn quyên bạch, cập 

thị thử thô ngoa lý cầu thuế, nhũ lạc đề 

hô, như thị Tỳ-khưu, ư thế chân thoát, 
thù hoàn túc trái, bất du Tam-giới." 


Việt: "Những vị Ty-khưu nào không 
phục-dụng các thứ tơ bông, hàng lụa 
Đông-phương, cùng các ủng da, giày 
dép da, áo da, áo lông, sữa, pho-mát, 

sữa đặc tỉnh của miền đó, thì những vị 
Tỳ-khưu ấy thật sự được giải thoát ở 
đời; trả xong nợ trước, họ sẽ không trở 
lại Tam-giới nữa." 


Giảng nghĩa: 

"Những vị Tỳ-khưu nào không phục- 
dụng các thứ tơ bồng, hàng lụa Đông- 
phương..." "Tơ" tức là sợi tơ do con tằm 
nhả ra. ”Tơ bông” và "hàng lụa” (dệt từ tơ 
tằm) là những sản phẩm phải dùng tánh 

mạng của sinh vật để làm ra; loại "sơ bông" 
thông thường thì không đáng kê. 


",„Cùng các ủng da, giày dép da, áo da, 
áo lông, sữa, pho-mát, sữa đặc tỉnh của 
miên đó ..." Giả sử có những thầy Tỳ-khưu 

không mặc các loại y phục làm bằng thứ 


hàng của Đông-phương, đồng thời cũng 
không dùng những thổ sản của xứ này-- 
không mang ủng, hài hoặc giày dép làm 
bằng da thú; không mặc áo làm bằng da 
thú hoặc áo làm bằng lông cầm thú (như 
lông chim); cũng không thọ dụng sữa bò, 
pho-mát và sữa đặc tinh (pho-mát và sữa 
đặc tinh đều là những thực phẩm được 
biên chế từ sữa bò)--"thì những vị Tỳ- 
khưu ây thật sự được giải thoát ở 
đời." Những thây Tỳ-khưu làm được như 
thế tức là đã chân chánh đạt được sự giải 
thoát ngay tại thế gian này. “Trả xong nợ 
trước, một khi tất cả nợ nân xưa cũ đều đã 
được thanh toán phân minh thì họ sẽ 
không trở lại Tam-giới nữa." 


Tuy rằng ở trên có nói là không được dùng 
sữa bò và pho-mát, song trong Giới-luật 
của Tiêu-thừa và Đại-thừa đều không triệt 
để ngăn cắm việc thọ dụng loại thực phẩm 
này. Phần kinh văn trên là nói về những 
người trì giới Không Sát-sanh hết sức 


thanh tịnh, thanh tịnh một cách phi thường- 
-phàm bắt cứ thứ gì có quan hệ nhân 
duyên với chúng sanh thì họ đều không 
dùng. Như về y phục chẳng hạn, họ không 
mặc các thứ tơ lụa, loại vải được dệt bằng 
tơ do con tằm nhả ra, bởi tơ tằm thì có liên 
quan đến sanh mạng của con tằm. Ngay cả 
mật ong họ cũng không đụng tới vì nó có 
liên quan với loài ong. Thật ra, về những 
điểm này thì trong Giới-luật đều có "khai 
duyên," tức là có thể tùy trường hợp mà áp 
dụng một cách linh động chứ không phải là 
bắt buộc. Tuy nhiên, nếu có thê không thọ 
dụng những sản phẩm ấy thì thanh tịnh 
nhất, tốt nhất. 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Hà dĩ có? Phục kỳ thân phần, 
giai vi bí duyên; như nhân thực kỳ địa 
trung bá cốc, túc bắt Iy địa, tất sử thân 

tâm, ư chư chúng sanh nhược thân thân 


phân, thân tâm nhị đồ bất phục bất thực, 
ngã thuyêt thị nhân chân giải thoát giả." 


Việt: "Vì sao? Vì phục-dụng phần thân 
của chúng là tạo duyên với chúng, cũng 
như người ăn bá cốc từ đất thì chân 
không rời khỏi mặt đất vậy. Người nào 
có thê khiến thân tâm xa lánh thân và 
phân thân của mọi loài chúng sanh, cả 
thân lẫn tâm đều không mặc, không ăn 
chúng, thì Ta nói rằng người ây là bậc 
giải thoát chân chánh." 


Giảng nghĩa: 


"Vì sao 2 Bởi lý do nào? Vì phục-dụng 
phân thân của chúng là tạo duyên với 
chúng, cũng như người ăn bá cốc từ đất 
thì chân không rời khỏi mặt đất 
vậy." Những sản phẩm có liên quan tới 
tánh mạng của sinh vật, như tơ lụa chẳng 
hạn, được gọi là "phần thân." Một khi quý vị 
mặc y phục làm bằng tơ lụa tức là quý vị 


tạo ra một mối nhân duyên với những con 
tằm đã nhả tơ để dệt nên tắm lụa. Nếu 
không muốn trở thành những loài vật ấy thì 
quý vị phải cắt đứt mọi nhân duyên với 
chúng. 


Thủy tổ loài người vốn đến từ trời Đại 
Phạm. Trong nhiêu kiếp lâu xa vê trước, 
thế gian gặp nạn kiếp-hỏa và bị thiêu hủy 

đến không còn dấu vết loài người nữa. Trải 
qua một quãng thời gian dài không biết là 
bao lâu, thì có những thiên nhân từ trời Đại 
Phạm bay tới thế gian. Bây giờ, khắp mặt 
đất phủ đầy một thứ gọi là "địa phì” (mỡ 
đất); các thiên-nhân này thấy "địa phì" trông 
rất đẹp mắt, bốc lên ngửi thì thây rất thơm, 
nên mới ăn thử. Ăn "địa phì" vào rôi thì họ 
không bay đi được nữa! Bởi không "cỡi 
mây cỡi sương” được nữa nên họ đành 
phải ở lại thế gian. Khi thây anh chị em của 
mình và các thiên-nam thiên nữ khác bay 
ngang qua trên trời, họ liền gọi với lên. 
Những thiên-nhân ây xuống tới thế gian thì 


cũng đều ăn "địa phì" cả, và ăn rồi thì ai 
nây cũng đều không bay lên được nữa, nên 
đều không thê trở về lại cõi trời. Do đó, thế 
gian có loài người. Có nhiều người cho 
răng loài người là từ khỉ tiên hóa thành, nêu 
thế thì tại sao con người lại không thành khỉ 
trở lại? 


Thưở ban sơ, thiên nhân từ trên trời bay tới 
thê gian, rôi do ăn “địa phì" mà phải ở lại 
nơi này và trở thành "loài người." Nhân sô 
ở thê gian môi ngày môi gia tăng thì ` địa 
phì" cũng môi ngày môi vơi dân. Khi món 
"địa phì" đã cạn, thì họ phải ăn bá cốc, tức 
là một trăm loại hạt của thê gian. Đó là: 
1) khoảng hai mươi giống lúa dé (đạo); 
2) khoảng hai mươi giống kê (lương); 
3) khoảng hai mươi giống lúa nếp (thử); 
4) khoảng hai mươi loại rau (thái); 


5) khoảng hai mươi thứ trái cây (quả). 


Mỗi thứ có chừng hai mươi loại khác nhau, 
tổng cộng cả thảy ước khoảng một trăm 
loại, do đó gọi là "bá cốc." Khi loài người 
chuyên sang ăn bá cốc thì thế nào? Vì bá 
cốc vỗn do đất sản sanh cho nên một khi 

loài người ăn bá cốc vào thì chân họ không 
rời khỏi mặt đất được nữa. Khoa học giải 

thích đó là do sức hút của trái đất; kỳ thật, 
đó là vì con người ăn những thứ này mà ra. 


"Người nào có thể khiến thân tâm xa 
lánh thân và phần thân của mọi loài 
chúng sanh, nhất định không để cho thân 
hoặc tâm mình tạo ra những nghiệp duyên 
có liên quan đến thân thể và tánh mạng của 
bất cứ sinh vật nào; cả thân lẫn tâm đêu 
không mặc, không ăn chúng, thân không 
sát sanh, tâm cũng không sát sanh; không 
mặc những y phục có liên quan tới mạng 
sống của chúng sanh, cũng chẳng ăn thịt 
của chúng. sanh (thứ thịt có sanh mạng); thi 
Ta nói rằng người ây là bậc giải thoát 


chân chánh, một kẻ đã thật sự được giải 
thoát.” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Như ngã thử thuyết, danh vi 
Phật thuyêt; bât như thử thuyêt, tức Ba- 
Tuân thuyêt." 


Việt: “Như lời Ta nói đây mới gọi là lời 
Phật nói; nều chẳng nói như vậy tức là 
lời của Ma Ba-Tuân." 


Giảng nghĩa: 

"Như lời Ta nói đây mới gọi là Phật 
nói. Những đạo lý mà Ta nói đây chính là 
giáo pháp mà tất cả chư Phật trong mười 
phương ba đời thuyết giảng. Nếu chẳng 

nói như vậy, tức là lời của Ma Ba- 
Tuần. Những điều phù hợp với giáo lý do 
Ta thuyết giảng thì mới là Pháp do Phật 


nói; còn nêu trái ngược với những đạo lý ta 
dạy, thì là lời của Ma-vương vậy." 


Cho nên, quý vị được nghe Kính Lăng- 
Nghiêm rồi thì có thể xem bộ Kinh này như 
tâm "kính chiêu yêu" vậy. "Kính chiêu yêu" 

là một loại kính tương tự như gương SOI 

mặt, hễ đem kính này rọi vào kẻ nào thì 
nguyên hình của kẻ ấy sẽ hiện ra trong 
gương. Như những kẻ đội lốt người chẳng 
hạn, bất luận là quái vật, heo tỉnh, trâu tinh, 
ngựa tinh, sơn yêu thủy quái, hoặc quỷ 
Vương... hễ lây kính này ra soi thì quý vị sẽ 
biết được chân tướng của chúng. Bây giờ 
quý vị nghe Kính Lăng-Nghiêm rồi, hễ ai nói 
ra pháp gì thì quý vị cứ đem pháp ấy so 
sánh với lời dạy trong Kinh là biết được họ 
nói đúng hay sai ngay; vì thế mà nói rằng 
bộ Kinh này cũng giỗng như một tâm "kính 
chiếu yêu" vậy. 
Hôm trước tôi có nói rằng người mù, người 
điếc và người câm đều không có cơ hội 
được nghe tôi giảng Kinh. Người điếc tất 


nhiên không nghe được gì cả, song tôi 
không phải nói về những người tai bị điếc, 
mà chỉ muốn nói tới những kẻ tuy tai nghe 
được rõ nhưng lại rất thờ ơ. Tôi giảng Phật 
Pháp cho họ nghe mà họ lại nghe không 
vô, như thê có khác gì người điếc đặc? 
Người câm thì không nói được, cũng chẳng 
thê hiểu hết được những gì tôi giảng; 
nguyên do cũng tương tự như trường hợp 
người điệc vậy. 

Do đó, sau khi nghe xong Kính Lăng- 
Nghiêm, tôi hy vọng mỗi người trong quý vị 
sẽ trở thành một bậc Thiện-tri-thức, một 
người chân chánh hiểu Phật Pháp, và sẵn 
sàng đi truyền bá giáo pháp và cảm hóa 
những kẻ đui mù, câm, điếc nọ. Khi thuyết 
giảng, quý vị có thê dùng máy phát thanh 
để truyền thanh đến khắp mọi nơi; như thé, 
dù ở ngoài xa họ cũng có thê nghe được 
Phật Pháp và không còn là người câm, 
người điếc nữa. Những kẻ không hiểu Phật 
Pháp là những kẻ đáng thương nhất, do 


đó, sau khi đã chân chánh thông hiều Phật 
Pháp rồi thì quý vị nên đi giáo hóa chúng 
sanh. Cho nên, bây giờ mọi người cần phải 
đặc biệt chú ý tu học Phật Pháp. 


Không Trộm Cắp 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "A-Nan! Hựu phục thê giới Lục- 
đạo chúng sanh, kỳ tâm bất thâu, tác bât 
tùy kỳ sanh tử tương tục." 


Việt: "A-Nan! Lại nữa, nêu chúng sanh 
trong Lục-đạo ở các thê giới mà tâm 
không trộm cắp thì sẽ không bị cuỗn 

theo dòng sanh tử tương tục." 


Giảng nghĩa: 


Đức Phật lại gọi ngài A-Nan lần nữa: "A- 
Nan! Lại nữa, nêu chúng sanh trong 
Lục-đạo ở các thê giới -các chúng sanh ở 


cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi ngạ quỷ, 
cõi địa ngục, cõi súc sanh- mà tâm không 

trộm cắp thì sẽ không bị cuỗn theo dòng 
sanh tử tương tục." Không trộm cắp cái 
gì? Không trộm cắp bất cứ cái gì! Tât cả 

mọi thứ--dù hữu hình hay vô hình, có giá trị 
hay không có giá trỊ--các chúng sanh đó 

đều không trộm lây, thâm tâm cũng không 
dây khởi ý nghĩ trộm cắp, cho nên họ sẽ 
không bị cuỗn theo dòng sanh tử tương 

tục. 


Nếu không trộm cắp, không dâm dục, 
không sát sanh, tật sẽ không bị tùy thuộc 
vào dòng sanh tử tương tục nữa. Không 

phải tùy thuộc vào dòng sanh tử tương tục 
thì nghiệp quả tương tục sẽ chẳng còn, thế 
giới tương tục cũng chẳng tôn tại. Tuy 
nhiên, cần phải ngay cả cái niệm trộm cắp, 
cái ý tưởng trộm cắp cũng không có nữa 
mới được. Cho dù thân thực sự không ăn 
trộm, song thâm tâm lại có ý muốn trộm 
cắp, thì cũng không được. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhữ tu Tam-muội, bốn xuất 
trân lao, thâu tâm bât trừ, trân bât khả 
xuất." 


Việt : "Ông tu pháp Tam-muội vốn đề 

thoát trần- lao, nhưng nêu không trừ bỏ 
tâm trộm cắp thì chẳng thê ra khỏi trần- 

lao. ˆ 
Giảng nghĩa: 

"Ông tu pháp Tam-muội vốn đề thoát 
trần-lao. Nay ông muôn tu tập pháp môn 
Chánh-Định này với ý định ban đầu là để 

siêu xuất trần lao, thoát khỏi vòng luân hôi 
trong Lục-đạo. Nhưng nêu không trừ bỏ 
tâm trộm cắp, nêu ông không dẹp bỏ cái ý 
nghĩ trộm cắp của mình, thì chẳng thê ra 
khỏi trần-lao." "Trần lao" tức là Tam-giới 
hỏa trạch, ngôi nhà lửa Tam-giới 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Túng hữu đa trí, Thiền-định 
hiện tiền, như bắt đoạn thâu, tất lạc Tà- 
đạo--thượng phẩm tỉnh linh; trung phẩm 
yêu mị; hạ phẩm tà nhân, chư mị sở 
trước." 


Việt: "Dâu có đa trí, Thiên-định hiện tiền, 
mà nếu chẳng dứt trừ trộm cắp, tất sẽ 
lạc vào Tà-đạo--thượng phẩm thì làm 

tinh-linh, trung phẩm thì làm yêu mị, hạ 
phẩm thì làm tà-nhân bị chúng mị ám 

nhập." 


Giảng nghĩa: 


"Dầu có đa trí..." "Dầu có" tức là "nếu có, 
cho dù là có đi chăng nữa... Thật ra, hạng 
người này vốn dĩ không có trí huệ, bởi 
người có trí huệ chân chánh thì sẽ không 
trộm cắp, không sát sanh và cũng không 
dâm dục. Chính vì không có được trí huệ 


chân chánh nên người ta mới sát sanh, 
trộm cấp, tà dâm. 


"Đa trí" có nghĩa là "ít nhiều trí huệ." Có "ít 
nhiều" tức là cũng có vậy, song không 
nhiều lắm. Ở đây, “đa trí” không có nghĩa là 
rất nhiêu, rất nhiều trí huệ, mà chỉ là có 
thông minh hơn bình thường chút đỉnh--so 
với ˆíU thì có “nhiêu” hơn đôi chút mà thôi. 
Tóm lại, nêu người trung bình có một phân 
trí huệ thì hạng người “đa trí" này có được 
độ hai phân, chứ cũng không phải tới ngàn 
trăm vạn phần đâu. "Đa trí" chẳng qua chỉ 
là một tỷ dụ thôi, chứ nói cho ngay thì họ 
không có trí huệ--bởi nêu có trí huệ thì đâu 
có đi ăn trộm?! Có trí huệ thì tại sao lại còn 
đi ăn trộm? 

"Thiền-định hiện tiền." Khi ngồi Thiền thì 
những người “đa trí" này rơi vào một trạng 
thái mơ mơ màng màng, có phân nào giông 
như đang nhập Định vậy; nhưng họ lại tự 
nghĩ: "Đầy! Quý vị thây tôi có đáng phục 
không? Ở đây chẳng có ai có được thành 


tích như tôi cả. Công phu tu hành của mây 
người đó không băng tôi đâu!" Đâu óc họ 
chỉ toàn một thứ tri kiên công cao ngã mạn! 


"Mà nếu chẳng dứt trừ trộm cắp, tất sẽ 
lạc vào Tà-đạo."” Giả sử quý vị có được ít 
nhiều trí huệ và đạt được cảnh giới "Thiền- 
định hiện tiền" rồi, tuy nhiên, nếu quý vị tiếp 
tục tu Thiền-định mà lại không trừ khử cái 
tâm trộm cắp thì quý vị vẫn bị đọa lạc như 
thường. Đọa lạc vào đâu? Đọa lạc vào Tà- 
đạo! Thế nào gọi là "Tà-đạo"2? “Tà đạo” tức 
là con đường tả vạy, bất chánh. Những kẻ 
còn tâm trộm cắp ấy dẫn dắt người ta đi 
vào con đường tối tăm, tội lỗi, dạy cho 
người ta tà tri tà kiến. 

"Thượng phẩm thì làm tinh-linh." Bậc 
cao nhất của Tà-đạo là gì? Là tinh-linh. 
"Tinh" tức là yêu tinh. Thế nào gọi là "tinh 
linh"? Mới gặp thì quý vị thây chúng rất 
thông minh, nhưng trên thực tế đó chỉ là giả 
dối. Các hiệu thuốc ở Trung-Hoa thường có 
bán một loại dược thảo gọi là phục-linh; cái 


"linh” này của "phục linh” là giả chứ không 
phải thật. 

"Trung phẩm thì làm yêu mị." "Yêu" tức là 
yêu tinh, yêu quái. Loài yêu mị có thân 
thông và có thể ám hại người. 

"Hạ phẩm thì làm tà-nhân bị chúng mị 
ám nhập." "Mi" tức là quỷ mị. Mây hôm 
trước đã có giảng về "yễm mị quỷ," tức là 
Cưu-bàn-trà rồi. Quỷ yêm-mị thì thừa lúc 
người ta đang ngủ đến đè lên người họ 
(bóng đè); còn loại quỷ mị này thì không 
đợi người ta ngủ mà ngay trong lúc họ còn 
thức, chúng cũng có thê nhập vào thân họ, 

mượn thân họ để nói chuyện và làm những 
điều chúng muốn. Những người như thế 
được gọi là "tà-nhân” (người tà); ở Trung- 
Hoa thì gọi họ là "thầy cúng," hay "cô 
đồng." Ngoài ra, họ lại còn một tên khác 
nữa là "khiêu thần" (thần nhảy múa). Tại 
sao gọi là "khiêu thần"? Bởi họ lắc lư, nhảy 
nhót, múa may một hồi thì "lên đồng," có 
"thần" nhập vào thân họ; đó cũng bởi đời 


trước họ chuyên môn trộm cắp, nên bây 
giờ phải nhận lãnh quả báo này. 
Tại nước Mỹ này tôi có gặp một người 
thuộc loại ây. Ông ta là người Mỹ và tự 
xưng mình là Jesus, là Thiên-Chúa ! Ong 
nói răng Thiên-Chúa đến và mượn thân 
ông để nói chuyện: "Thiên-Chúa nói chuyện 
với tôi !" Rồi một lát sau ông lại tuyên bố là 
Jesus đến: "Jesus muốn nói chuyện với 
tôi !" Đó là chuyện của năm năm về trước. 
Lúc đó, ông ta đến tìm tôi và bị tôi mắng 
cho một trận nên thân, tôi nói: "Ông ấy à, 
thật là chính mình còn chưa biết được 
mình ! Ông sở dĩ ra nông nỗi này là hoàn 
toàn do ma quỷ sai khiến, tác oai tác quái 
đây." Vì tôi gọi ông ta là "ma quỷ" nên ông 
phật ý, không muốn nghe, bèn bỏ đi. Ban 
đầu ông ta muốn đến đây để nghiên cứu 
đạo lý với tôi, nhưng lại bị tôi mắng cho một 
trận nên về sau không dám tới nữa. Tôi 
nghĩ con người tôi thật đúng là không biết 
hóa độ chúng sanh--gặp được một vị 


Jesus, một đẳng Chúa Trời, mà sao lại 
măng cho đên nỗi “ngài” phải bỏ đi? 


Đó là thí dụ điển hình về hạng tà-nhân. Vì 

sao những người đó phải chịu nghiệp báo 

làm tà-nhân? Là vì kiếp trước họ đã phạm 
tội trộm cắp! Bởi không dứt trừ tâm trộm 

cắp nên họ bị đọa lạc--hạng cao nhất thì bị 

đọa làm tinh-linh, hạng trung bình thì bị đọa 
làm yêu quái, và hạng thấp nhất thì bị đọa 
làm tà-nhân, bị các tà ma quỷ quái nhập 

vào thân họ mà nói chuyện. 


Hạng tả-nhân này Ở Trung-Hoa có bản lãnh 
rât lớn. Có kẻ có thê câm dao chém một 
nhát vào đầu mình rồi cứ đề dính như thế, 
đó gọi là “quái giáp. ' Chém dính con dao 
vào đầu như thế vẫn không làm chết người. 
Đến khi “thần” muốn "thăng" thì “thần” lâm 
râm niệm chú, rồi lây con dao ra khỏi đầu 
mà không chảy máu gì cả. Có nhiều kẻ thì 
đóng hai cái định sắt lớn vào hai bên vai, 
rồi mỗi bên treo một lưỡi cuốc (thứ lưỡi 
cuốc dùng đề cuốc cỏ bên Trung Hoa) 


nặng chừng mười mấy ki-lô. Họ có thê treo 
tới bốn cái như thê và đứng quay vòng 

vòng--bồn lưỡi cuốc đung đưa qua lại trông 

rât oai phong mà cũng rất rùng rợn, dễ sợ. 


Tôi đã từng gặp những hạng tà ma ngoại 
đạo có bản lãnh rất ghê gớm. Bây giờ xem 
tới đoạn kinh văn này trong Kinh Lăng 
Nghiêm, quý vị hẳn cũng thấy Đức Phật đã 
sớm giảng rõ về tất cả mọi thứ cũng như về 
từng loại người trên thế giới này rồi. Do đó, 
chúng ta nghe Kinh Lăng Nghiêm thì cần 
phải nhận thức được tất cả. 


Bây giờ quý vị đang học về Tứ Chủng 
Thanh Tịnh Minh Hồi. Đây là phân kinh văn 
hết sức quan trọng, vô cùng thiết yếu trong 
Kinh Lăng Nghiêm. Do đó, tất cả mọi người 
đều phải đặc biệt chú ý nghe giảng bộ Kinh 
này. Phải nhớ rằng: Không trừ khử cái tâm 
trộm cắp mà lại muốn thành Phật là chuyện 

chẳng thể nào xảy ra được! Nay đã hiều 
đạo lý này rồi, vậy người nào có tâm trộm 
cắp thì phải mau mau sửa đổi, cải thiện cái 


tâm ây. Không có tâm trộm cắp thì càng tốt, 
song, nhớ đừng đê cho cái tâm ây nảy 
sanh; như thê tât sẽ tương ưng với Đạo. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Bỉ đẳng quân tà diệc hữu đồ 
chúng, các các tự vị thành Vôõ-thượng 
Đạo." 


Việt: "Những bọn tà ây cũng có đồ 
chúng, tât cả đều tự xưng đã thành tựu 
Đạo Vô-thượng." 


Giảng nghĩa: 


"Những bọn tà ấy cũng có đồ 
chúng." "Những bọn tà ấy" tức là bè lũ tà 
ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, ly mị vọng 

lượng, những kẻ chuyên môn hại người. 
Trên thế gian này, loại nào cũng có đồ 
chúng riêng của loại đó; có câu: 


Thiện một nhóm, ác một bây, 


Người thế nào thì tìm bạn thế ây. 
Người thích làm việc thiện thì giao hảo với 
người thích làm việc thiện, người ưa làm 
điều ác thì kết bạn với người quen làm điều 
ác. Cho nên, bọn yêu ma quỷ quái, tà ma 
ngoại đạo này cũng có các yêu ma quỷ 
quái, tà ma ngoại đạo giỗng như chúng hùa 
theo, kết bè kết đảng với nhau--kẻ nào 
cũng có đồ chúng cả. 


"Tất cả đều tự xưng đã thành tựu Đạo 
Vô-thượng." Bọn chúng đều nói rằng đạo 
của chúng là hay nhất, và chúng đã đạt 
được lẽ Đạo tối cao, không gì sánh bằng. 
Thậm chí chúng còn mượn danh Phật mà 
nói rằng: "Ô! Chúng tôi đều đã thành Phật 
cả rồi!" Quý vị mới thấy thì tưởng chúng có 
nhiều thần thông như thế, song trên thực tế 
thì chúng toàn là yêu ma quỷ quái, toàn là 
một bọn bất chánh mà thôi! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Ngã diệt độ hậu, Mạt Pháp chỉ 
trung, đa thử yêu tà xí thạnh thế gian, 
tiêm nặc gian khi, xưng Thiện-tri-thức, 

các tự vị kỷ đắc Thượng-nhân Pháp, 
huyên hoặc vô thức, khủng linh thất 
tâm, sở quá chỉ xứ, kỳ gia hao tán.” 


Việt: "Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt 
Pháp sẽ có nhiều thứ yêu tà ấy hiện ra 
đông đảo ở thế gian, âm thầm lừa dối 
mọi người, xưng là bậc Thiện-tri-thức, 

và kẻ nào cũng tự nói là đã đắc Thượng- 
nhân Pháp. Chúng mê hoặc, lường gạt 
những kẻ không hiểu biết, khiến cho họ 

khủng hoảng đến thất tâm. Chúng đi đến 
nơi nào thì nơi ấy đều bị hao tôn." 


Giảng nghĩa: 


Trước kia, tôi đã từng gặp những loại ma 
quỷ như vậy. Người Tây phương có lẽ 
chưa biết là có những sự việc kỳ quái như 
thế. Không phải vì người Trung-Hoa tin quỷ 


tin thân nên mới có những chuyện đó, mà 
là lâu ngày thì những sự việc quải dị trong 
trời đât tự nhiên nhiêu thêm. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: "Sau khi 
Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp sẽ có 
nhiêu thứ yêu tà ây hiện ra đông đảo ở 
thê gian." Sau khi Đức Phật nhập Niết- 
bàn, những bọn yêu mị tà đạo này sẽ đông 
đúc vô cùng, chúng có mặt nhan nhản ở 
khắp mọi nơi. Chúng ta không thê vì chưa 
nhìn thầy tận mắt nên không chịu tin là có 
sự hiện hữu của chúng. Thế gian này có 
quá nhiều sự việc mà con người chưa hề 
thấy qua, do đó nếu đòi hỏi phải chứng kiến 
tận mắt mọi sự mọi vật thì xem cả đời cũng 
không xuê. Bởi xem cả đời cũng không sao 
xem cho hết được nên chúng ta cũng sẽ 
chẳng biết được gì nhiều cho lắm! 


Bọn yêu tà ấy ví như đám lửa thiêu chết tất 

cả loài người ở thế gian. Những kẻ không 

nhận biết được chúng đích thực là yêu ma 
quỷ quái thì đều hùa theo bọn chúng. 


Chúng lợi hại như lửa vậy, có thể thiêu hủy 
hết những người ây. 
"Âm thâm lừa dối mọi người." Đó là “tiềm 
nặc gian khi”—“tiềm” tức là tiềm phục, tiềm 
tàng, giấu kín; “nặc” là tàng nặc, trỗn tránh, 
che đậy; “gian khi” tức là gian dồi, lừa gạt. 
Vậy, bọn chúng lừa dỗi mọi người song lại 
xảo quyệt, khéo léo che đậy sự lường gạt, 
không để ai hay biết. "Xưng là bậc Thiện- 
tri-thức." Bọn chúng ai nây đều tự xưng 
mình là bậc "minh nhãn Thiện-tri-thức, ` 
thấu suốt tất cả mọi sự. 

"Và kẻ nào cũng tự nói là đã đắc 
Thượng-nhân Pháp.” "Thượng nhân” tức 
là BỒ-tát. Kẻ nào trong bọn chúng cũng tự 

cao tự đại, khoe rằng mình chính là Bồ-tát†-- 
đó chính là tà tri tà kiến. 

Trong Phật giáo, cho dù quý vị là Bồ-tát hay 

là Phật đi chăng nữa, thì ngay trong khi còn 

có sanh mạng, quý vị không được công bố: 

"Tôi là Phật!", "Tôi là Bồ-tát!" hay "Tôi là A- 


la-hán!". Tuyệt đôi không được nói ra như 
vậy ! Kẻ nào nói lời như vậy thì kẻ ấy là 
ma, giỗng như hạng người đang được mô 
tả trong phần kinh văn này vậy. Thế thì phải 
đợi đến lúc nào mới được nói ra? Đợi đến 
sau khi quý vị chết ! Quý vị chết rôi thì 
không ngại cho người ta biệt rõ thân thế 
của mình; song le, lúc quý vị còn sống, khi 
chưa chết, thì dứt khoát không được để 
cho người khác biết quý vị là ai. Bởi, quý vị 
nói mình là Phật, là có dụng ý gì? Quý vị 
công bố mình là Bồ-tát với ý đồ chi? Tại 
sao phải xưng mình là Phật? Tại sao phải 
xưng mình là Bồ-tát? Tại sao phải xưng 
mình là La-hán? Chẳng lẽ không phải là để 
cho người ta tin theo mình sao? "Tin theo 
tôi" là ngụ ý gì? Phan duyên! Chính thế, đó 
chẳng qua chỉ là một hình thức phan 
duyên, trục lợi mà thôi. Nếu không phải với 
dụng ý phan duyên, thì quý vị nói với mọi 
người quý vị là Phật để làm gì? Quý vị là 
Bỏ-tát 2 Ứ, Bồ-tát thì Bồ-tát, quý vị công 
bố cho ai nấy đều biết để làm gì? 


Giảng đến đây tôi nhớ lại một câu chuyện 
xảy ra ở Trung-Hoa mà trước kia tôi cũng 
đã có lần nhắc đến. Có một vị Thái-thú nọ 
đến chùa Quốc-Thanh trên núi Thiên-thai 
để bái kiến Hòa-thượng Phong-Can. Thái- 
thú là một chức quan; còn tên ông ta là gì 
thì quý vị đừng hỏi tôi vì tôi đã quên bằng 
rồi. Nói tóm lại thì đó là một viên quan 
đương triều, mà cũng có thể là quý vị hoặc 
là tôi không chừng--chẳng có cái tên nhất 
định. 


Vậy, có ông quan Thái-thú nọ đến thăm 
Hòa-thượng Phong-Can và hai người cùng 
nhau đàm đạo. VỊ quan nói với Hòa-thượng 
Phong-Can: "Bạch Thây! Trước kia thường 
có rất nhiều Bô-tát đến thế gian này, nhưng 

nay thì chẳng có ai cả. Tôi ao ước được 

gặp một vị Bồ-tát chân chánh mà cũng 
không gặp được” 


Hòa-thượng Phong-Can nói: "Ông muốn 
gặp Bô-tát 2 Ơ đây chúng tôi có hai vị Bô- 


tát, đề tôi giới thiệu với ông. Ông có thể đi 
gặp họ đây!" 


"Cái gì? Hai vị Bồ-tát? Ở ngay tại đây? Hai 

vị Bồ-tát đó là Bồ-tát gì? Phải chăng Thầy 

muốn nói hai ông Bồ-tát bằng đất sét hoặc 
bằng gỗ?" 


Hòa-thượng Phong-Can đáp: "Không phải! 
Hai vị này là nhục thân Bô-tát, là Bồ-tát 
sống hắn hoi!" "Hoạt Bồ-tát" hay "Bồ-tát 
sống," tức là vị Bồ-tát bằng xương bằng 
thịt, là người thật. 


Quan Thái-thú hỏi lại: "Bạch Thầy, Thầy nói 
thật chứ?" 


Hòa-thượng Phong-Can từ tốn: "Tôi mà nói 
gạt ông sao? Tôi là Phương-trượng của 
chùa, những gì tôi nói với ông đương nhiên 
đều là sự thật cả." 


Quan Thái-thú hỏi: "Thế họ là những ai, 
thưa Thầy?" 


Hòa-thượng Phong-Can đáp: "Chùa chúng 
tôi có hai người lo công việc dưới nhà bếp-- 
một người nâu cơm, một người nâu nước-- 
một người tên là Hàn-Sơn, và một người 
tên là Thập-Đắc. Họ là hóa thân của Bồ-tát 
Văn-Thù và Bồ-tát Phổ-Hiền. Cả hai vị Bồ- 
tát đều tu khổ hạnh, làm những việc lao 
động cực nhọc trong chùa này. Hai ngài 
sẵn sảng làm những việc khó nhọc mà 
không ai muốn làm. Ông muốn gặp hai vị 
ấy thì cũng dễ thôi, ông chỉ việc đến thẳng 
nhà bếp là thấy ngay!" 


Thể là vị Thái-thú nọ liền nhờ thây Tri- 
khách--vị Sư lo việc tiếp khách--dẫn đến 
nhà bếp. Tới nơi thì thấy quả có hai ông Sư 
lôi thôi, lếch thếch đang làm việc ở đó. Cả 
hai người trông giông như những kẻ hippy 
đời nay--râu tóc để dài và rối bù, mặt mày 
nhem nhuốc, mình mây dơ dáy--nhưng vì 
Hòa-thượng Phong-Can đã nói đó là hai vị 
Bỏ-tát nên quan Thái-thú chẳng dám coi 
thường, mới tiễn đến dập đầu đảnh lễ. 


Hai vị Hàn-Sơn và Thập-Đắc liên hỏi: "Ông 
làm gì thê? Sao ông lại lạy chúng tôi?” 


Thái-thú đáp: "Bạch ngài, Hòa-thượng 
Phong-Can nói hai ngài đây là hóa thân của 
Bỏ-tát Văn-Thù và Bồ-tát Phổ-Hiên, nên 
con đến đề đảnh lễ hai ngài." 


Hàn-Sơn, Thập-Đắc xua tay nói: "Phong- 
Can lắm lời! Phong-Can lắm lời!" Ý nói 
Hòa-thượng Phong-Can thật là lắm chuyện, 
nói quá nhiều! 

Khi quan Thái-thú đảnh lễ thì cả hai vị Sư 
đều ởi lùi lại, họ đi thụt lui không biết được 
bao nhiêu bước, chẳng phải chỉ một bước, 
bốn bước, mà có thê cả mấy trăm bước 
cũng không chừng. Khi lui đến chỗ vách đá 
sau lưng chùa thì hai vị Sư ây bảo Thái-thú: 
"Phong-Can thật lắm lời! Còn ông thì vì sao 
Đức DI-Đà không lạy mà lại đi lạy chúng tôi 
làm chi?" 


Thái-thú sửng sốt: "Bạch ngài, chẳng hay ai 
là Đức Di-Đà?” 


Hai vị Sư đáp: "Hòa-thượng Phong-Can 
chính là Đức Phật A-Di-Đà hóa thân đến 
nước Trung-Hoa làm Phương-trượng chùa 
Quốc- Thanh trên núi Thiên-Thai này đầy! 
Ông hãy đến đảnh lễ ngài đi, đừng lạy 
chúng tôi làm gì!" 


Trong lúc Thái-thú còn đang sững sờ vì 
kinh ngạc--giỗng như sắp nhập Định vậy-- 
thì hai vị Sư rách rưới, lôi thôi nọ lùi thêm 
một bước nữa và biến vào vách đá, không 

đề lại dấu vết gì cả. (Trên núi Thiên- Thai có 
vách đá gọi là Nguyệt-Quang Nham, đó 
chính là nơi ân thân của hai vị Hàn-Sơn và 
Thập-Đắc.) 


Quan Thái-thú vội vã quay về tìm Hòa- 
thượng Phong-Can, hóa thân của Đức Phật 
A-Di-Đà; nhưng về đến chùa Quốc-Thanh 
thì mới hay Hòa-thượng đã ngồi mà viên 
tịch rồi ("viên tịch" tức là vãng sanh, nhập 
Niết-Bàn)! Khi quan Thái-thú biết được 
Hòa-thượng Phong-Can là hóa thân của 
Đức Phật A-Di-Đà, thì đã quá muộn, không 


thể gặp ngài được nữa. Ông đã đề vuột 
mât cơ hội trước máãt--Đức Phật A-DI-Đà đã 
ra đI| 


Phải tới khi Hòa-thượng Phong-Can viên 
tịch rồi thì quan Thái-thú mới được biết, 
chứ trong lúc Hòa-thượng còn tại thế thì 
chẳng ai biết được ngài chính là hóa thân 
của Đức Phật A-Di-Đà cả. 


VÌ sao khi chư Phật và chư Bô-tát thị hiện 
đến, các ngài không muốn cho mọi người 
biết các ngài thật sự là ai? Bởi vì nếu người 
ta biết được thì sẽ hết người này tới người 
khác tìm đến đề đảnh lễ các ngài, quấy rầy 
các ngài suốt ngày, khiến cho các ngài 
không có thì giờ dụng công tu hành! Trong 
Phật giáo, khi Phật hoặc Bồ-tát đến thế giới 
này, các ngài không bao giờ nói: "Tôi là Bồ- 
tát”, “Tôi là Phật”; cũng chẳng hề khoe 
khoang: "Xem nè, tôi khai ngộ rồi!" hoặc 
"Quý vị biết không, tôi là Phật đây này!" 
Những kẻ huênh hoang như thế thì có gì 


khác biệt so với hạng người đang được đề 
cập đên trong phân kinh văn trên? 


Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp một 
người nào có tu hành mà lại công khai thừa 
nhận là mình đã khai ngộ rôi cả. Ngay như 

Hư-Vân Lão Hòa-thượng hoặc bắt cứ vị 

Hòa-thượng nào ở Trung-Hoa mà đã khai 
ngộ cũng vậy, nêu quý vị hỏi các ngài là có 
phải các ngài đã khai ngộ rồi hay không, thì 

chắc chắn không một vị nào khẳng định: 

"Ừ, tôi khai ngộ rôi!" Trong Phật-giáo chân 
chánh không có hạng người tự xưng mình 

đã khai ngộ, trừ khi đó là một thứ “Tân 
Phật-giáo” (Phật-giáo tân thời). | 


Bọn yêu tà này đều cho rằng chúng là bậc 
Thượng-nhân: "Quý vị biết tôi đây là ai 
không? Tôi là một vị Bồ-tát hóa thân tới 

chốn này. Tôi chính là Quán-Thế-Âm Bồ- 

tát. Quý vị chớ để lỡ dịp may hiễm có, hãy 
mau mau lạy tôi làm thầy đi! Nếu không 

muốn lạy tôi làm thầy thì lạy sư phụ của tôi 

làm thầy cũng được! Tôi sẽ cập cho quý vị 


một tờ giới điệp làm giây chứng nhận. Cứ 
trả sáu mươi lăm đông mỗi người thì tôi 
truyên cho một cái pháp" 


"Chúng mê hoặc, lường gạt những kẻ 
không hiều biết." Bọn chúng chuyên lừa 
dối, dụ dỗ những kẻ vô tri thức, kém cỏi, 
không hiểu biết gì cả. Hạng người như thế 
tôi gặp rất nhiều; song không phải chỉ có 
thê thôi mà còn thật là hết sức đê tiện nữa 
kia. Chúng gạ gẫm: "Nêu bà tin theo tôi thì 
sẽ muốn gì được nấy. Tôi có 'pháp bảo, 
bây giờ tôi nhường bớt cho bà một cái thôi, 
ba trăm đồng một cái đấy. Tại tôi quý bà 
lắm nên mới đề lại cho bà, bằng không thì 
tôi không đưa ra đâu! Đây là tôi đặc biệt để 
dành cho bà đấy." Thế là đệ tử đưa thầy 
300 đồng để đổi lầy một "pháp bảo"!!! Có 
"oháp-bảo" không phải chỉ trị giá 300 đồng 
mà tới cả vài ngàn đồng, không nhất định. 
Do đó, túi tiền của thầy cứ phình to dẫn lên! 


Ở Trung-Hoa, vào thời chiến tranh chống 
Nhật, có một người tên Lưu-Kim-Đông quy 


tụ được rất đông đồ chúng; khắp thiên hạ 
đâu đâu cũng có đệ tử của ông ta. Người ta 
kháo nhau rằng trong tương lai, sau khi 
Nhật chiếm cứ địa phận này, thì ông sẽ lên 
làm Hoàng-đề; do đó, ai muốn làm quan thì 
phải đưa tiền cho ông đề giữ chỗ trước. 
Rất nhiều người muốn mua một chức quan 
lớn--kẻ này thì mua chức Thừa-tướng, kẻ 
kia thì muốn chức Bộ-trưởng Bộ Ngoại- 
giao... Muốn chức Bộ-trưởng Bộ Ngoại- 
giao thì phải đưa mây vạn đồng, mua chức 
Thừa-tướng thì phải trả trước mây vạn bạc 
.. Ông ta thâu vào tiền nhiều không biết cơ 
man nào mà kế, phải dùng xe lửa để chở 
tiên từ cửa ải ngoài (quan ngoại, phía đông 
Sơn Hải-quan) tới ải trong (quan nội, phía 
tây Sơn Hải-quan). Những chuyện như thế 
mà lại có rât nhiều người tin theo, trong khi 
giảng cái pháp chân thật, khuyên người ta 
chớ nên sát sanh, chớ nên trộm cắp, chớ 
nên tà dâm thì chẳng có ai tin cả. Hễ nghe 
có cái gì đó sẽ đem lại lợi lộc gì gì đó... thì 
người ta lập tức chạy theo ngay. "Lấy tiền! 


Lây! Lây!" Hạng người như thế tôi đã gặp 
rât nhiêu. 


"Khiến cho họ khủng hoảng đến thất 
tâm.” "Khủng” tức là khủng hách, đe dọa. 
Bọn yêu tà này đe dọa, làm cho trí huệ 
chân chánh của quý vị không còn nữa--làm 
cho quý vị bị mê muội, đánh mất phân trí 
huệ mình có. 


"Chúng đến nơi nào thì nơi ấy bị hao 
tồn." Bất luận chúng đến nơi nào, tiền bạc 
cũng đều chạy vào túi chúng--chúng làm 
cho bao nhiêu tiên tài sản nghiệp của 
người khác đêu chui vào túi của chúng cả, 
xem ra chúng còn lợi hại hơn cả Đảng 
Cộng-sản nữal 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Ngã giáo Tỳ-khưu tuần 
phương khất thực, linh kỳ xả tham, 
thành Bồ-đề Đạo. Chư Tỳ-khưu đẳng, 


bất tự thục thực, ký ư tàn sanh, lữ bạc 
Tam-giới, thị nhất vãng hoàn, khứ dĩ vô 
phản.” 
Việt: "Ta dạy các Tỳ-khưu khất thực tuân 
tự theo phương hướng nhằm khiến họ 
xả bỏ lòng tham đề thành Đạo Bồ-đà. 
Các thây Tỳ-khưu khỏi tự lo sự nấu ăn, 
chỉ gởi tạm cái thân sông thừa nơi Tam- 
giới. Đó biểu thị họ là những bậc “nhất 
vãng hoàn,' đi rồi thì không trở lại nữa." 
Giảng nghĩa: 
"Ta dạy các Tỳ-khưu khất thực tuân tự 
theo phương hướng nhằm khiến họ xả 
bỏ lòng tham.” Đức Phật dạy các thầy Tỳ- 
khưu răng mỗi người phải đi theo một 
hướng nhất định nào đó và theo thứ tự đến 
từng nhà mà khất thực. Người này đi khất 
thực ở hướng nam, người kia thì đi khất 
thực ở hướng bắc; mỗi người mang bình 
bát đi hóa duyên ở một nơi khác nhau. 


Vì sao Phật lại dạy các thây Tỳ-khưu cầm 
bình bát ra ngoài hóa duyên, khát thực? 
Thứ nhất, vì qua việc cúng dường thực 
phẩm cho người xuất gia, chúng sanh sẽ 

gieo trồng được phước lành, dứt trừ được 
khổ não. Thứ hai, đễ người xuất gia khỏi 

phải chuẩn bị âm thực và hễ xin được thức 

gì thì ăn thức nây--được ngon thì ăn ngon, 

gặp dở thì ăn dở--nhờ đó mà dứt bỏ được 
lòng tham. 


Nếu tự mình lo cơm nước, thì hôm nay nâu 
món này không ngon tất ngày mai sẽ muốn 
nâu món khác thật ngon; rôi tới ngày mốt 
nâu món khác ngon hơn, sang ngày kia lại 
muốn nâu món gì càng ngon hơn nữa; thật 
là bất tận! Đi ra ngoài hóa duyên thì được 
thức gì ăn thức nây, không thể kén chọn, 
không thể phân biệt ngon dở; không thể 
nói: "Hôm nay hóa duyên được cơm chay 
ngon ghê," rồi vui vẻ ăn hết, ăn đến no 
căng bụng; rồi đến hôm sau xin nhằm thức 
ăn dở quá thì không thèm ăn--như vậy là 


không được! Ngon hay dở thì cũng đều 
phải ăn như nhau, miễn sao no bụng thì 
thôi! Đó là đê dứt bỏ lòng tham dục. 


"Đề thành Đạo Bồ-đề." Có câu: 


“Người quân tử lo chuyện Đạo, chứ không 
lo chuyện ăn. ˆ 


(Quân tử mưu Đạo bắt mưu thục.) 


Người tu Đạo chỉ tự hỏi đạo nghiệp của 
mình đã thành tựu hay chưa chứ tuyệt 
nhiên không hề bận tâm về thức ăn ngon 
dở, cho nên, quý vị đến đây nghiên cứu 
Phật Pháp thì tôi báo cho quy vị biết là chớ 
nên để ý tới vẫn đề ăn ngon ăn dở. 


Các thây Tỳ-khưu khỏi tự lo sự nâu 
ăn." Tất cả những người xuất gia này đều 
không phải bận rộn về việc nâu nướng thức 
ăn. 


"Chỉ gởi tạm cái thân sống thừa nơi 
Tam-giới." Họ chỉ cân ăn đề duy trì cái 
sanh mạng này, cái thân thê này mà thôi; 


miễn sao sống còn là được rồi. Chúng ta 
sống ở thê giới này, dù trên đất liền hay 
trên sông nước, thì cũng như người khách 
tạm trú nơi quán trọ mà thôi, vì vậy, chớ 
nên chấp trước vào ba cõi Dục-giới, Sắc- 
giới và Vô-sắc-giới. 


"Đó biểu thị họ là những bậc 'nhất vãng 
hoàn', đi rồi thì không trở lại nữa." Điều 
này biểu thị cái gì? Các thầy Tỳ-khưu đã 
dứt bỏ tâm tham lam, cho nên khi sanh 
mạng tạm bợ của đời này trong Tam-giới 
kết thúc, họ sẽ không phải trở lại nữa: "Nơi 
này là chốn không thanh tịnh nhất, cho nên 
tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa!" Ngay 
cả nước Mỹ, dù có nhà vệ sinh đẹp đẽ, nhà 
cửa sang trọng như thế, mà đến một lần 
cũng thấy đủ rồi, không cần phải đến thêm 
lần nữa. Chớ nên tham luyến cái “nhà vệ 
sinh”! Ở đó dơ dáy, thối tha lắm, quý vị còn 
tham luyễn nó làm chi? Thật ra, cả thê giới 
này đều thối tha. Quý vị đừng cho rằng nó 


sạch sẽ--thế giới này chính là một cái nhà 
vệ sinh đây! 


Kinh Văn: 

Hán Việt: "Vân hà tặc nhân, giả ngã y 
phục, tỳ phán Như Lai, tạo chủng chủng 
nghiệp, giai ngồn Phật Pháp ? Khước phi 

xuất gia, cụ giới Tỳ-khưu, vi Tiểu-thừa 
Đạo. Do thị nghi ngộ, vô lượng chúng 
sanh, đọa Vô-gián ngục." 


Việt: "Có sao bọn trộm cắp kia giả mặc y 
phục của Ta, mua bán Như-Lai, tạo ra vô 
số nghiệp mà lại nói đó đều là Phật 
Pháp ? Chúng phi báng người xuất gia 
và xem các thây Tỳ-khưu đã thọ Cụ-túc 
Giới là hàng Tiều-thừa. Do sự nghỉ ngờ 
và ngộ nhận mà vô lượng chúng sanh 
phải đọa địa ngục Vô-gián." 


Giảng nghĩa: 


"Cớ sao bọn trộm cắp kia giả mặc y 
phục của Ta?" Những kẻ cướp ây dám 
mặc y phục của người xuất gia theo đạo 
Phật, cũng mặc áo tràng dài và đắp y cà- 

sa, và đến nơi nào cũng oang oang: "Tôi là 

Pháp-sư. Tôi có thể giảng kinh thuyết 
Pháp. Tất cả mọi người hãy tin tưởng ở 

tôi." 
"Mua bán Như-Lai.'"" Bọn họ lại còn buôn 
bán Phật Pháp của Như-Lai, coi Phật Pháp 
là món hàng để kiếm chác, lợi dưỡng. 


"Tạo ra vô số nghiệp mà lại nói đó đều là 
Phật Pháp?" Họ chỉ biết tìm đủ mọi cách 
để moi tiền của thiên hạ, kêu gọi người 
khác bồ thí cho cá nhân mình để lợi dưỡng. 
Họ còn nói rằng: "Mọi thứ đều là Phật 
Pháp. Khiêu vũ là Phật Pháp; uống rượu là 
Phật Pháp. Tất cả đều nằm trong tám vạn 
bốn nghìn pháp môn của Phật." Họ lý luận 
trơn tru, nói đâu ra đó, có bài bản, có lớp 
lang thứ tự, nghe thật hập dẫn, thú vị: "Hút 
thuốc là Phật Pháp; uống rượu là Phật 


Pháp; cờ bạc là Phật Pháp. Quý vị có thể 
làm bất cứ điều gì mình muốn." Họ rất dễ 
dãi, đến nỗi tất cả những gì quý vị làm thì 
họ đều bảo là không sao, không thành vân 
đề. 
"Chúng phỉ báng người xuất gia và xem 
các thây Tỳ-khưu đã thọ Cụ-túc Giới là 
hàng Tiêu-thừa." Bọn trộm cắp ấy vốn 
không phải là hàng xuất gia, không phải là 
những bậc Ty-khưu đã thọ Cụ-túc Giới. 
Nếu hỏi họ: "Chẳng hay các ông đã thọ 
những giới gì * Các ông đã thọ Cụ-túc Giới 
chưa?"; thì họ sẽ ngơ ngác: "O, Cụ-túc Giới 
là cái gì thế?" Đừng nói là Cụ-túc Giới, 
ngay cả Năm Giới (Ngũ Giới) họ cũng 
không hiểu, Tám Giới (Bát Giới) họ cũng 
chẳng thông. Mười Giới (Thập Giới) thì 
càng khỏi hỏi tới; còn Mười Trọng Giới và 
Bốn Mươi Tám Khinh Giới thì, ôi thôi, miễn 
bàn! Chỉ vì một chút lòng phan duyên nho 
nhỏ, muốn giữ mối quan hệ xã hội với 
người khác để trục lợi, mà họ chê bai 


những người xuất gia chân chánh, coi 
thường các thầy Tỳ-khưu đã thọ Cụ-túc 
Giới, nói rằng các thây là thực hành pháp 
Tiểu-thừa. 


"Do sự nghỉ ngờ và ngộ nhận mà vô 
lượng chúng sanh phải đọa địa ngục Vô- 
gián." Bọn trộm cắp ấy gieo rắc sự nghi 
hoặc nơi người khác, và bản thân họ thì 
hoàn toàn không hiệu rõ; do đó, vô lượng 
chúng sanh vì lâm lân mà bị đọa vào địa 
ngục Vô-gián. Những chúng sanh nảy vôn 
muôn học điêu hay điêu tôt, nhưng không 
may gặp phải ông thây hô đô, ù ù cạc cạc, 
giông như ở trên đã có nói: 

Hô đô dạy hô đô, 

Dạy rồi chẳng ai hiểu, 

Sư-phụ đọa địa ngục, 

Đệ-tử cũng xuống theo! 


Vậy là rốt cuộc tật cả đều phải đọa địa ngục 
Vô-gián. "Vô gián” tức là không gián đoạn, 


không ngừng dứt. Tại địa ngục Vô-gián, dù 
có một người hay nhiều người thì địa ngục 
cũng chật đầy như nhau. Có một người thì 

địa ngục này không có chỗ trồng, không dư 
chỗ; mà có nhiều người thì địa ngục này 
cũng đủ chỗ, chứ chẳng chật chội, chen 

chúc. Bất luận là một người hay nhiều 

người, địa ngục này đều không có "gián," 
không có dư chỗ trỗng. Một khi đã bị đọa 

địa ngục Vô-gián thì vĩnh viễn không thoát 
ra được, vì thê mọi người cân phải thận 

trọng! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu 
Tỳ-khưu phát tâm quyết định tu Tam-ma- 
đề, năng ư Như Lai hình tượng chỉ tiền, 
thân nhiên nhất đăng, thiêu nhất chỉ tiết, 
cập ư thân thượng nhiệt nhất hương 
chúc, ngã thuyết thị nhân, vô thủy túc 
trái, nhất thời thù tất, trường tồn thế 


gian, vĩnh thoát chư lậu. Tuy vị tức minh 
Vô-thượng Giác lộ, thị nhân ư Pháp dĩ 
quyêt định tâm." 


Việt: "Sau khi Ta diệt độ, nều có những 
thây Tỳ-khưu nào phát tâm quyết định tu 
pháp Tam-ma-đè, và có thê đối trước 
tượng Như-Lai mà thắp một ngọn đèn 
nơi thân, hoặc đốt một lóng ngón tay, 
hoặc nhen cháy một viên hương trên 
thân thể, thì Ta nói những người ấy, bao 
nhiêu nợ nân từ vô thủy đến nay đều trả 
xong trong một lúc, xa lìa hắn cõi thế 
gian và vĩnh viễn thoát khỏi các lậu, tuy 
tức thời chưa hiểu rõ con đường Vô- 
thượng Giác, mà cái tâm của họ đối với 
Pháp đã quyết định rồi." 


Giảng nghĩa: 
"Sau khi Ta diệt độ, vào cõi Niêt-bàn, nêu 
có những thây Ty-khưu nào phát tâm - 
quyêt định tu pháp Tam-ma-đề, và có thê 


đối trước tượng Như-Lai mà thắp một 
ngọn đèn nơi thân, với sự chỉ dẫn đúng 
đắn và trong một thời điểm thích hợp, họ 
dùng dao lóc thịt ra để khoét thành một cái 
lỗ trên thân mình, rồi đỗ dầu vào và mùi lửa 
đốt làm đèn (đó gọi là "tại thân thượng 
nhiên thượng nhất đăng"--đốt một ngọn 
đèn trên thân thể); "hoặc đốt một lóng 
ngón tay, hay hai lóng ngón tay, hoặc 
nhen cháy một viên hương trên thân 
thê, hoặc để một, hai hay ba mẫu hương 
trên cánh tay mà đốt, thì Ta nói những 
người ây, bao nhiêu nợ nân từ vô thủy 
đến nay đều trả xong trong một 
lúc." Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng 
ngay khi đó, tất cả nợ nần mà các thầy Tỳ- 
khưu ấy đã trót vay từ vô thủy kiếp cho đến 
nay đều được thanh toán hết trong một lúc. 


Họ có thê “xa lìa hẳn cõi thê gian và vĩnh 
viễn thoát khỏi các lậu." Khi nghiệp báo 
đời này đã hết, các thầy Tỳ-khưu ây sẽ 
không còn tái sanh ở thế giới Ta-bà này để 


chịu đựng vô số khổ não nữa. Họ cũng 
được xa lìa các nghiệp hữu lậu. 


"Tuy tức thời chưa hiểu rõ con đường 
Vô-thượng Giác, mà cái tâm của họ đỗi 
với Pháp đã quyết định rồi." Mặc dù các 
thầy Tỳ-khưu ây chưa hiều liền được sự 
giác ngộ cao cả không gì sánh bằng này, 
song họ đã hạ quyết tâm tu học Phật Pháp, 
nhất định không chịu thối lui, không cam 
chịu đọa lạc. 


Kinh Văn: 
Hán Việt: "Nhược bất vi thử xả thân vị 
nhân, túng thành vô vi, tât hoàn sanh 
nhân, thù kỳ túc trái, như ngã mã mạch, 
chánh đăng vô dị." 

Việt: "Nếu không tạo cái nhân xả thân 
như vậy, thi dâu có tu thành Vô-vi, cũng 

phải trở lại sanh làm người mà đền trả 


nợ cũ, giỗng như Ta phải ăn lúa ngựa 
vậy." 
Giảng nghĩa: 

"Nếu không tạo cái nhân xả thân như 
vậy, thì dầu có tu thành Vô-vi, cũng phải 
trở lại sanh làm người mà đên trả nợ 
cũ." Nếu các thây Tỳ-khưu đó không gieo 
trồng cái thiện nhân xả bỏ thân thê như 
thắp đèn nơi thân, đốt lóng ngón tay, hoặc 
đốt hương trên thân, thì dầu có thành Đạo, 
khai ngộ, thậm chí thành Phật đi chăng 
nữa, cũng vẫn phải lo thanh toán phân 
minh những nợ nân vay mượn trong bao 
kiếp về trước, giỗng như Ta phải ăn lúa 
ngựa vậy. ` 


Trong kiếp này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã phải ăn thức ăn của ngựa ròng rã chín 
mươi ngày. Tại sao Đức Phật phải gánh 
chịu quả báo đó? 


Nhân duyên ấy bắt nguồn từ một kiếp trong 
quá khứ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 


một người Phạm-chí dạy năm trăm đồng tử 

tu Đạo trên núi Phạm-chí. Thuở ây cũng có 

Phật xuất thê và Đức Phật này cũng đi hóa 
duyên. Vì có một thầy Tỳ-khưu bị bệnh, 
không đi hóa duyên được, nên Đức Phật 
này dặn các thây xin trai chủ thêm một 

phần thức ăn để mang về cho thầy Tỳ-khưu 

đó. 

Đúng lúc các thây Tỳ-khưu mang bình bát 
đựng cơm chay đi ngang qua núi Phạm- 
chí, vị Phạm-chí ngửi thầy mùi thơm ngào 
ngạt thì sanh lòng đồ ky, nói răng: "Mây 
ông thây tu đầu trọc kia sao lại được ăn 
những thức ăn thơm tho, ngon lành nhưữ 
thế? Mây ông sư ấy chỉ đáng ăn thứ lúa 
nuôi ngựa, chứ không xứng đáng đề thọ 
hưởng thức ăn thơm ngon dường ấy!" Năm 
trăm đệ tử cũng đồng thanh phụ họa: "Thầy 
nói đúng. Bọn họ chỉ đáng ăn thứ lúa dành 
cho ngựa mà thôi!" 


Thế rồi, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
thành Đạo, Ngài dân năm trăm đệ tử đên 


một quốc gia nọ kiết hạ an cư. Vị quốc 
vương nước ây đón tiếp phái đoàn của 
Phật rất long trọng, nhưng sau khi đón vào 
lãnh thổ nước mình rồi, nhà vua tuyệt nhiên 
không cúng dường cho những vị sư này. 
Bây giờ có một người phu giữ ngựa thây 
Đức Phật Thích Ca Mẫu Ni cùng với năm 
trăm đệ tử không có gì để ăn cả, bèn lây 
lúa của ngựa mà cúng dường. 

VỊ Phạm-chí khi xưa tu trên núi Phạm-chí 
nay là Đức Phật Thích Ca Mẫu Ni, còn năm 
trăm đồng tử ngày ây nay là năm trăm vị 
La-hán và đều đã chứng quả vị. Tuy nhiên, 
vì khi còn ở nhân địa trót gieo cái nhân phi 
báng người khác, cho nên kiếp này dù đã 
thành Phật, Đức Phật vẫn phải chịu quả 

báo ăn lúa ngựa suốt chín mươi ngày! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhữ giáo thế nhân tu Tam-ma- 
địa, hậu đoạn thâu đạo, thị danh Như 


Lai, tiên Phật Thế Tôn, Đệ Tam Quyết 
Định Thanh Tịnh Minh Hối." 


Việt: "Vậy, ông dạy người đời tu pháp 
Tam-ma-địa, tiếp đến là phải dứt trừ 
trộm cắp. Đó là lời minh huân quyết định 
thứ ba về tánh thanh tịnh của Như-Lai 

và chư Phật, Thế-Tôn thuở trước." 


Giảng nghĩa: 


"Vậy, A Nan, ông dạy người đời tu pháp 
Tam-ma-địa, và nều họ thật tâm muốn tu 
hành thì sau khi đã đoạn trừ tâm dâm dục 
và tâm sát sanh rồi, thì tiếp đến là phải 
dứt trừ trộm cắp, dứt bỏ cái tâm trộm 
cắp. Đó là lời minh huấn quyết định thứ 
ba về tánh thanh-tịnh của Như-Lai và 
chư Phật, Thê-Tôn thuở trước. Đó chính 
là lời dạy rõ ràng, không thể cải biến của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng chư Phật 
thuở trước." 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Thị cỗ A-Nan, nhược bất đoạn 
thâu, tu Thiền-định giả, tỷ như hữu 
nhân, thủy quán lậu chi, dục cầu kỳ 

mãn, túng kinh trần kiếp, chung vô bình 

phục." 


Việt: "Cho nên, A-Nan, kẻ tu Thiền-định 
mà nếu chẳng dứt trừ trộm cắp, thì cũng 
như người rót nước vào chén lủng mà 
muốn cho đây, dầu có trải đến trần kiếp 
cũng không thể nào đầy được!" 


Giảng nghĩa: 


"Cho nên, A-Nan, kẻ tu Thiên- định mà 
nếu chẳng dứt trừ trộm cắp, thì cũng 
như người rót nước vào chén lủng mà 
muốn cho đây." Những kẻ không dứt bỏ 
tâm trộm cắp mà lại muốn tu tập Thiền- 
định, thì cũng chẳng khác gì người muốn 
rót đây cái bình lủng, cái ly lửng, hoặc cái 


tách lủng. Nó đã bị lủng rồi, thì làm sao mà 
rót cho đầy được?" Dầu có trải đến trần 
kiếp, cũng không thê nào đây 
được!" Cho dù người ấy có chịu khó rót 
nước vào cái chén lủng nọ trong kiếp số 
nhiều như bụi bặm đi chăng nữa, thủy 
chung không bao giờ đầy chén được, 
không thê nào làm cho chén lủng đựng đầy 
nước được cải" 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhược chư Ty-khưu, y bát chỉ 
dư phân thốn bất súc, khất thực dư 
phân, thí ngạ chúng sanh; ư đại tập hội, 
hợp chưởng lễ chúng; hữu nhân chúy 
mạ, đồng ư xưng tán; tất sử thân tâm 
nhị câu tôn xả, thân nhục cốt huyết dữ 
chúng sanh cộng; bất tương Như Lai bất 
liễu nghĩa thuyết, hồi vi kỷ giải, dĩ ngộ 
sơ học; Phật ân thị chiến, đắc chân Tam- 

muội.” 


Việt: "Nếu các thây Tỳ-khưu, ngoài y bát 
ra không còn cất giấu phân tắc gì cả; 
phân khất thực có dư thì bố thí cho các 
chúng sanh đói khát; khi ở giữa đại-hội 
thi chắp tay lễ chúng; nều bị người chửi 
mắng thì xem như sự khen ngợi; có thê 
khiến cho thân và tâm, cả hai đều xả bỏ, 
thân thịt xương máu chung cùng với 
chúng sanh; chẳng đem cái thuyết 'bất 
liễu nghĩa' của Như-Lai trở lại làm cái 
giải thích riêng của mình khiến cho kẻ 
sơ-học hiều lầm; thì Phật ấn chứng 
những người ấy sẽ đắc chân chánh 
Tam-muội." 


Giảng nghĩa: 


"Nếu các thây Tỳ-khưu, ngoài y bát ra 
không còn cất giấu phân tắc gì 
ả." Ngoại trừ ba món tùy thân là y, bát và 
ngọa cụ ra thì các thầy Tỳ-khưu không nên 
cất giữ, giấu giễm bất kỳ một vật nào khác. 


Mỗi vị Tỳ-khưu chỉ nên giữ ba tâm y, một 
ngọa cụ và một bình bát. Ba tâm y ây 
không phải toàn là đại-y, mà là một tâm 
ngũ-y (áo cà-sa năm miễng), một tâm thât-y 
(áo cà-sa bảy miệng) và một tâm Tổ-y. Đó 
gọi là tam y-bát-cụ (ba y, một bát, một 
ngọa cụ). 


"Phân khất thực có dư thì bố thí cho các 
chúng sanh đói khát." Đem những thức 
ăn họ xin được mà ăn không hết ra bồ thí, 

phân phát cho những chúng sanh đang 
chịu đói khát, không có gì để ăn. 
Các thây Tỳ-khưu ấy, "khi ở giữa đại-hội 
thi chắp tay lễ chúng." Trong đại-hội thì 


các thầy lễ phép chắp tay vái chào mọi 
người. 


"Nếu bị người chửi mắng thì xem như 
sự khen ngợi." Nếu bị người khác chửi 
mắng, thì các thầy xem như được người ta 
khen tặng, chứ không cho rằng đó là người 
ta trách mắng mình. 


Các thầy Tỳ-khưu ấy "có thể khiến cho 
thân và tâm, cả hai đều xả bỏ, thân thịt, 
Xương, máu chung cùng với chúng, 
sanh.” Cả hai thứ này—thân và tâm-- đều 
cần phải buông bỏ, phải không thây có thân 
mà cũng chẳng thấy có tâm--thân không 
kiêu ngạo mà tâm cũng không kiêu ngạo. BỊ 
ai mắng chửi thì coi như người ta hát cho 
mình nghe vậy. Một thầy Tỳ-khưu chân 
chánh tu hạnh nhẫn nhục thì phải coi kẻ 
mắng mình là người đang ca hát cho mình 
nghel 


Nếu quý vị không mắng người ta mà người 
ta lại vô cớ chửi mắng quý vị, thì quý vị nên 
không hiểu họ nói gì cả--hãy xem như họ 
đang nói tiếng Nhật, tiếng Anh, hoặc một 
thứ ngôn ngữ lạ tai nào đó mà quý vị chưa 
hề biết tới! Người Trung-Hoa chưa từng 
học Anh-ngữ mà nghe tiếng Anh tất nhiên 
là không hiểu được; người Tây phương 
chưa học Hoa-ngữ thì nghe tiếng Trung- 
Hoa cũng chẳng hiểu gì cả. Nghĩ như vậy, 


thì họ mắng quý vị mà quý vị sẽ không giận 
dữ mắng lại họ. Cho dù rõ ràng là họ mắng 
thẳng quý vị đi nữa, thì quý vị cũng nên 
xem như họ đang tán tụng mình: "ÔI Họ 
đang nói tốt về mình đây!" Quý vị cần phải 
đảo ngược sự việc lại mà nhìn. Nếu bị 
người ta đánh, hãy xem như mình đi đứng 
không cần thận nên bị va phải vách đụng 
phải tường mà thôi! 
Giả sử quý vị vì sơ ý nên đâm sâm vào 
tường, trán u lên một cục; chẳng lẽ quý vị 
xoay người đâm vào tường một cú: "Tại 
sao mày đụng tao?” cho hả giận hay sao? 
Có cần phải làm như thế không? Không 
cần! Quý vị đâm đầu vào tường, rồi lại đắm 
vào tường một cú "trả đũa," như thê chỉ làm 
cho quý vị phải chịu đau đớn thêm mà thôi. 
Do đó, nếu có người đánh quý vị, quý vị 
hãy xem như mình rủi ro đi đụng phải 
tường vậy, đừng cho đó là người ta đánh 
mình, được như thế thì sẽ không có chuyện 
gì xảy ra cả. Cho nên, người ta mắng mình 


thì cứ xem như họ hát cho mình nghe cho 
vui tai vậy. 


- Thân thịt, xương, máu chung cùng với 
chúng sanh." Đây không chỉ nói đến bậc 
Tỳ-khưu chân chánh phát tâm Bồ-tát, mà 

nêu có người muốn lây thịt hoặc xương từ 
thân thê quý vị, hoặc muốn uông máu của 
quý vị, thì quý vị đều nên thí xả cho họ. 

Người muốn thực hành Bồ-tát Đạo cân 
phải có thể xả bỏ đầu, mắt, nảo, tủy của 

chính thân mình nếu cần. 


Trước đây tôi có kế cho quý vị nghe răng 
khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở tại 
nhân địa, Ngài trông thây. một con cọp sắp 
chết đói vì không có gì đề ăn, Ngài bèn tự 
hiến thân mình cho cọp ăn đỡ đói. Cọp là 
một ác thú thuộc loại độc ác nhất trên thế 
giới, thê mà khi còn ở nhân địa, Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni vẫn bồ thí thân thể của 
mình cho cọp như đối với mọi loài khác. Tôi 
hỏi một đệ tử rằng anh ta có thể hy sinh 
như vậy không, thì anh ta chỉ cười cười 


không đáp, tôi cũng chẳng biết anh ta có 
làm được hay không nữa. 


Họ "chẳng đem cái thuyết 'bất liễu nghĩa' 
của Như-Lai trở lại làm cái giải thích 
riêng của mình khiến cho kẻ sơ-học hiều 
lâm." Các thầy Tỳ-khưu ây cũng không lây 
cái thuyết "bất liễu nghĩa," cái pháp Tiểu- 
thừa, do Đức Phật thuyết giảng làm thành 
lời lẽ của riêng họ. Nói một cách khác, họ 
không ăn cắp ý tứ của Phật. "Hồi vi kỷ giải" 
tức là giáo pháp do Phật tuyên thuyết mà 
mình lại mạo nhận là do chính mình nói ra, 
cô ý không nói rõ đó là của Phật. Các thây 
Tỳ-khưu ấy sở dĩ không làm như thể là vì 
họ không muôn gây ngộ nhận cho kẻ sơ 
cơ. 


Được như vậy "thì Phật ân chứng những 
người ây sẽ đắc chân chánh Tam- 
muội." Phật ấn chứng cho các thầy Tỳ- 
khưu ấy rằng họ sẽ có được thứ Định-lực 
chân chánh. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Như ngã sở thuyết, danh vi 
Phật thuyết; bất như thử thuyết, tức Ba- 
Tuần thuyết." 


Việt: “Như lời Ta nói đây mới gọi là lời 
Phật nói; nêu chẳng nói như vậy tức là 
lời của Ma Ba-Tuân." 


Giảng nghĩa: 

Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật 
nói; nều chẳng nói như vậy, tức là lời 
của Ma Ba-Tuân." Những lời lẽ giống như 
Ta nói đây đích thực là giáo pháp do chính 
Đức Phật tuyên thuyết; còn nêu không 
giỗng như giáo pháp này của Ta thì đều là 
pháp do Ma-vương nói. 


Không Nói Dối 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "A-Nan! Như thị thế giới Lục- 
đạo chúng sanh, tuy tắc thân tâm vô sát 
đạo dâm, tam hạnh dĩ viên, nhược đại 
vọng ngữ, tức Tam-ma-địa bất đắc thanh 
tinh, thành ái kiến ma, thất Như Lai 

chủng." 


Việt: "A-Nan! Chúng sanh trong Lục-đạo 
ở các thê giới tuy thân và tâm không sát 
sanh, không trộm cắp, không dâm dục, 
ba hạnh ây đã viên mãn nhưng nễu còn 
đại-vọng-ngữ thì phân Tam-ma-địa 
chẳng được thanh tịnh, trở thành ma ái- 
kiến, làm mất chủng tử Như-Lai." 


Giảng nghĩa: 


”A-Nan! Chúng sanh trong Lục-đạo ở 
các thế giới tuy thân và tâm không sát 
sanh, không trộm cắp, không dâm dục, 
ba hạnh ấy đã viên mãn..." "Ba hạnh" tức 
là hạnh không sát sanh, hạnh không trộm 
cắp và hạnh không tà dâm. Giả sử các 
chúng sanh trong sáu nẻo của thê giới này 
thân không phạm tội sát sanh, trộm cắp, 
dâm dục, và tâm cũng chẳng dây khởi 
những ý nghĩ về sát sanh, trộm cấp, dâm 
dục--cả ba hạnh ây đều đã hoàn hảo-- 
"nhưng nếu còn đại-vọng-ngữ, còn thói 
nói dối về những điều nghiêm trọng, thì 
phân Tam-ma-địa, phần Định-lực mà họ 
đạt được, chẳng được thanh tịnh." 


Khi chẳng còn thanh tịnh nữa thì họ trở 
thành gì? Họ sẽ phải "“trở thành ma ái- 
kiến, loại ái-ma hoặc kiến-ma, làm mất 
chủng tử Như-Lai." Tại sao hạt giỗng 
Như-Lai lại có thể bị mất được? Vì họ 
chuyên môn nói lời gian dôi, không chân 
thật! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Sở vị vị đắc vị đắc, vị chứng 
ngôn chứng, hoặc cầu thế gian tôn 
thắng đệ nhất, vị tiền nhân ngôn: Ngã 
kim dĩ đắc Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm 
quả, A-na-hàm quả, A-la-hán đạo, Bích- 
chỉ Phật thừa, Thập-địa, Địa tiền chư vị 
Bô-tát, cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cúng 
dường." 


Việt: “Họ chưa đắc mà nói đắc, chưa 
chứng mà nói chứng, hoặc cầu mong 
được làm bậc tôn-thẳng, đệ nhất ở thế 
gian; họ đối trước mặt người khác mà 

nói rằng: “Tôi nay đã đắc quả Tu-đà- 
hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, 
quả A-la-hán, Bích-chi Phật thừa, hoặc 
các quả vị của chư Bồ-tát Thập-địa và 
Địa-tiền'; đề tham cầu sự lễ sám và đồ 

vật cúng dường của kẻ khác." 


Giảng nghĩa: 

Các chúng sanh ây phạm loại vọng ngữ 
nào ? Những lời nói dôi thông thường, vô 
hại thì không đáng kê. Vậy, thê nào là đại 

vọng ngữ? 


"Họ chưa đắc mà nói đắc." Họ vốn chưa 
đắc Đạo và vê mặt tu hành thì họ hoàn toàn 
mù tịt, chẳng hiểu một mảy may. Họ không 

biết cách niệm Phật, không biết cách trì 
Giới, và cũng chẳng biết ngôi Thiền là như 
thê nào nữa. Họ làm việc gì thì thoạt trông 
đều có vẻ như biết cách vậy, nhưng thực 
sự lại không biết gì cả; còn nói thì nghe 
dường như cũng đúng đây, nhưng trên 
thực tế thì rõ ràng là không đúng. Nghe 
người ta giảng đạo lý thì họ lại cắt ngang: 

"Cái đó tôi biết từ lâu rồi!"; hoặc nói: "Tôi đã 
đắc Đạo rồi! Tôi khai ngộ rồi! Tôi thành 

Phật rồi!" Đó gọi là "chưa đắc mà nói đắc 

vậy. 


"Chưa chứng mà nói chứng." Họ chưa 
chứng quả vị gì cả và cũng không biết Sơ- 
quả A-la-hán, Nhị-quả A-la-hán, Tam-quả 
A-la-hán, Tứ-quả A-la-hán là gì nữa. Họ 
hoàn toàn không biết gì cả nhưng lại khoác 
lác: "Quý vị biết tôi là ai không? Tôi là A-la- 
hán đấây!": “Tôi là Phật đấy!": hoặc, "Tôi là 
Bồ-tát đầy!" 


Vì sao họ lại nói như vậy 2? Có lẽ vì họ "cầu 
mong được làm bậc tôn-thẳng, đệ nhất 
ở thê gian." Giống như hôm nọ có người 
nói với đệ tử của tôi: "Ông thuộc tông phái 
nào vậy? Chúng ta đều cùng một tông phái 
thì nên đứng chung với nhau, cùng nhau 

chung vai sát cánh. Tôi là 'số một, tôi là 
lãnh tụ tối cao. Tôi là người khai sáng nền 
Phật-giáo Hoa-Kỳ. Tôi là thủy tổ, là tổ sư 
đời thứ nhất của Phật-giáo Hoa-Kỳ !" Đó 
gọi là "cầu mong được làm 'số một" vậy ! 
"Họ đồi trước mặt người khác mà nói 
răng : Tôi nay đã đắc quả Tu-đà-hoàn, 
quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la- 


hán !" Họ nói với những người đang vây 
quanh họ: "Quý vị có biết tôi là ai chăng? 
Tôi đã chứng được Sơ-quả A-la-hán, tôi 
hiện là một vị Tu-đà-hoàn." Lại e rằng địa vị 
Sơ-quả Tu-đà-hoàn chưa đủ cao, nên một 
chốc sau họ lại nói : "Bây giờ thì tôi chứng 
được Nhị-quả rồi !" Năm phút sau họ lại 
tuyên bồ : "Chỉ chốc lát là tôi lại chứng 
được Tam-quả nữa rồi." Và một vài giây 
sau, họ nói là đã chứng được Tứ-quả ! Tự 
cho mình chứng Tứ-quả rồi, họ lại nghĩ : 
"Như vậy là mình vẫn còn là La-hán, chứ 
chưa phải là cao nhất !" Thể thì, quý vị nghĩ 
thê nào ? Lên tới Tứ-quả A-la-hán mà họ 
vẫn chưa "biết đủ," chưa thầy thỏa mãn ! 


"“Bích-chi Phật thừa hoặc các quả vị của 
chư Bồ-tát Thập-địa, Địa-tiên." Bích-chi 
Phật thì cao hơn A-la-hán một bậc; cho nên 
bây giờ họ lại tuyên bồ : "Tôi là Bích-chi 
Phật !" Hoặc xưng mình là Bồ-tát Thập Địa 
hoặc Địa-tiền. "Địa tiền" (trước Thập-địa) 


tức là Thập-trụ, Thập-hạnh và Thập Hồi- 
hướng-- [am Hiên. 


"Đề tham câu sự lễ sám và đồ vật cúng 
dường của kẻ khác." Vì sao hạng người 
ây tự xưng là A-la-hán, Bích-chi Phật và 
Bỏ-tát ? Đó chẳng phải là lừa dối người 
khác, là phạm tội đại vọng ngữ sao 2 Họ 
lừa dối người khác để làm gì 2 Đề làm cho 
người ta tin tưởng họ ! Không ai tin họ thì 
họ không có tiền để thu vô; có người tin 
theo tức là có đồ cúng dường đến ! Vì tham 
đồ cúng dường nên họ không sợ phạm tội 
vọng ngữ, không sợ đọa địa ngục Bạt-thiệt 
(rút lưỡi). Kẻ phạm tội vọng ngữ sau khi 
chết sẽ bị đọa địa ngục, ở đó có móc sắt để 
kéo lưỡi tội nhân ra và có dao để cắt lưỡi-- 
đó là hình phạt ở địa ngục Bạt-thiệt do tội 
nói dối. Đề coi khi vào địa ngục Bạt-thiệt rồi 
còn ai dám phạm tội đại vọng ngữ, dám 
gian dối nữa hay không ? 

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người 
câm; vì sao họ bị câm 2 Vì họ phạm tội 


vọng ngữ quá nhiều, quá nghiêm trọng, cho 
nên đến khi được làm người trở lại thì 

không thê nói được. Đó cũng có thể xem 
như một lời cảnh cáo : "Quý vị muốn lừa 

gạt người khác thì cứ việc lừa gạt, để xem 

lừa gạt được ai, hay là chỉ lừa được chính 
mình, khiến mình trở thành kẻ không biết 

nói 2” 

Tại sao người câm không nói được 2 Vì 
lưỡi của họ đã bị cắt ! Quý vị thây họ tuy có 
lưỡi, nhưng cái lưỡi ây không có "tánh," 
cho nên họ không nói được lÌ 


Tại sao có nhiều người bị mù 2 Vì họ đã coi 
thường người khác ! Họ cảm thấy họ tài 
giỏi hơn ai hết, thông minh hơn ai hết, 
chẳng có người nào bằng họ, nên bây giờ 
họ chẳng thấy được ai cả. Bây giờ thì họ 
phải tự hỏi lại xem họ có thực sự hơn 
người khác hay không l 


Trường hợp người điệc cũng vậy, quý vị có 
biệt tại sao họ bị điệc không 2 Vì họ chuyên 


môn thích nghe trộm chuyện người khác. 
Khi người ta nói chuyện trong phòng thì họ 
ở ngoài áp sát tai vào tường đề nghe lén. 

Hiện nay những kẻ làm đặc vụ rình nghe 
người khác nói chuyện, thì tương lai có thể 

phải thành người điếc cả. 

Tuy nhiên, nêu biết sai mà sửa đổi, từ rày 
vê sau không lộng ngôn nữa, thì sẽ không 
bị làm người câm; không coi thường người 
khác nữa, thì sẽ không bị làm kẻ mù lòa; và 
không nghe trộm nữa, thì sẽ không bị điếc. 

Cho nên, đui mù câm điếc là những quả 

báo do phạm tội phỉ báng Tam-Bảo. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Thị Nhất-điên-ca, tiêu diệt 
Phật chủng, như nhân dĩ đao, đoạn Đa- 
la mộc, Phật ký thị nhân, vĩnh vẫn thiện 
căn, vô phục tri kiến, trầm Tam Khô hải, 

bất thành Tam-muội." 


Việt: "Hạng Nhất-điên-ca này làm tiêu 
diệt Phật-chủng thì cũng như người lây 
dao chặt cây Đa-la vậy. Phật nói những 

người ấy đã vĩnh viễn chặt đứt thiện 

căn, không còn tri-kiên nữa, phải trầm 
luân trong biên Tam-khô, không thành 
tựu Tam-muội được." 


Giảng nghĩa: 


"Hạng Nhắt-điên-ca này..." Những người 

phạm tội đại vọng ngữ ây--chưa chứng mà 
nói là mình đã chứng, chưa đắc mà nói là 

mình đã đắc, việc mình chưa hiểu mà nói là 
đã hiểu được gọi là hạng Nhất-điên-ca. 
"Nhất-điên-ca" hoặc "Nhất-xiễn-đề" vốn là 
tiếng Phạn; dịch sang tiếng Trung-Hoa là 
đoạn thiện căn,” có nghĩa là chặt đứt căn 
lành. Hễ thiện-căn bị chặt đứt thì đương 

nhiên ác-căn sẽ tăng trưởng. 


"Làm tiêu diệt Phật-chủng." Hạng người 
dùng đại vọng ngữ đề lường gạt người đời 


ây tự hủy diệt chủng tử thành Phật của 
chính họ, "thì cũng như người lây dao 
chặt cây Đa-la vậy." Những người ây chặt 
đứt Phật-chủng của họ thì cũng giỗng như 
người dùng dao mà chặt cây Đa-la, sau đó 
đều không thê sanh trưởng nữa. Cây Đa-la, 
thường thấy ở Ấn-độ, vốn mọc rất cao, 
nhưng nếu bị chặt ngang thì nó không mọc 
tiếp nữa. 

"Phật nói những người ấy đã vĩnh viễn 
chặt đứt thiện-căn, không còn tri-kiên 
nữa." Phật thấy trước được răng hạng 
người ấy sẽ mãi mãi chịu luân lạc bởi vì họ 
đã chặt đứt thiện căn của chính họ. Họ đã 
đánh mất mọi tri giác, không còn khả năng 
nhận thức, cũng chẳng có trí huệ. 


"Phải trầm luân trong biên Tam-khố, 
không thành tựu Tam-muội được." Họ bị 
đọa lạc trong [am đồ, chìm đắm trong biên 
Tam-khỗ vĩnh viễn không thoát ra được; và 

cũng không thê nào đạt được Định-lực. 
"Tam-đồ" tức là đao-đồ, huyết-đồ, hỏa-đồ; 


đó gọi là Tam-đồ hải. Họ bị đọa vào ba loại 
địa ngục là địa ngục Đao-đồ (đao kiếm), địa 
ngục Huyết-đô (toàn thân rướm máu), và 
địa ngục Hỏa-đồ (lửa cháy). 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Ngã diệt độ hậu, sắc chư Bồ- 

tát cập A-la-hán, ứng thân sanh bi Mạt 

Pháp chỉ trung, tác chủng chủng hình, 
độ chư luân chuyền." 


Việt: "Ta có sắc lệnh cho các Bồ-tát và 
A-la-hán rằng sau khi Ta diệt độ, hãy 
ứng thân sanh vào thời Mạt Pháp, thị 

hiện vô số hình tướng đề độ những kẻ 

còn trong vòng luân chuyền." 


Giảng nghĩa: 


"Ta có sắc lệnh cho các Bô-tát và A-la- 
hán răng sau khi Ta diệt độ, hãy ứng 


thân sanh vào thời mạt Pháp.” Ta có ra 
lệnh cho tật cả các Bồ-tát và các A-la-hán 
rằng sau khi Ta nhập Niết-bàn rồi, thì họ 
hãy dùng ứng-thân và hóa-thân mà đến thê 
giới đầy khổ não này. 

"Thị hiện vô số hình tướng đề độ những 
kẻ còn trong vòng luân chuyền." Trong 
thời Mạt Pháp, sẽ có các vị Bồ-tát và A-la- 
hán ứng hiện dưới nhiều hình tướng khác 
nhau, như làm thân người, thân súc sanh, 

hoặc bất cứ hình tướng nào khác... Các 
ngài sẽ hằng thuận chúng sanh, hòa mình 
với chúng sanh, để phổ độ tất cả những kẻ 
còn trong vòng luân chuyến. 


Các bậc Bồ-tát cũng thị hiện làm thân súc 
sanh vậy. Quý vị chớ vội nghĩ rằng nói như 
vậy là có ý bất kính. Bồ-tát sở dĩ mang thân 
súc sanh là vì muốn thực hành hạnh Bò-tát, 
muốn giáo hóa các loài súc sanh; cũng như 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một kiếp 
ở quá khứ đã từng làm thân nai chúa (lộc- 

vương) đề cứu độ loài nai vậy. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Hoặc tác Sa-môn, bạch-y cư- 
sĩ, nhân, vương, tế-quan, đồng nam, 
đồng nữ, như thị nãi chí dâm nữ, quả 
phụ, gian, thâu, đồ, phán, dữ kỳ đồng 

Sự, xưng tán Phật thừa, linh kỳ thân tâm 
nhập Tam-ma-địa." 


Việt: "Hoặc làm thây Sa-môn, người 
bạch-y cư-sĩ, nhân vương, tế quan, đồng 
nam, đồng nữ, như vậy cho đến làm 
dâm nữ, quả phụ, kẻ gian, kẻ cắp, đồ tế, 
kẻ buôn hàng lậu, rồi đồng Sự với 
những hạng người đó đề xưng tán Phật- 
thừa, khiến cho thân tâm họ đều nhập 
Tam-ma-địa." 


Giảng nghĩa: 


Các vị Bồ-tát và A-la-hán ấy có thê hóa 
thân "hoặc làm thây Sa-môn, Tỳ-khưu 


xuất gia, hoặc làm người bạch-y cư-sĩ." 

Thế nào gọi là "cư-sĩ"2 "Cư-sĩ" là người tại 

gia học Phật, hộ trì Tam Bảo. Người xuất 
gia thì: 


Không canh tác nhưng cân phải có cái ăn, 


Không dệt vải nhưng cân phải có y phục 
mặc. 


(Bất canh nhi thực, Bắt chức nhi y.) 


cho nên cần có sự cúng dường của người 
cư-sĩ tại gia. 


“Nhân vương, tế quan.” Các ngài cũng có 
thê hiện thân làm "nhân vương,” tức là làm 
vua hay hoàng đề ở cõi nhân gian; hoặc 
làm quan lớn, giữ chức vụ quan trọng; hoặc 
làm “đông nam, đồng nữ, như vậy cho 
đến làm dâm nữ, quả phụ, kẻ gian, kẻ 
cắp, đồ tê, kẻ buôn hàng lậu.” “Dâm nữ” 
tức là kỹ nữ. “Quả phụ” là đàn bà góa 
chồng. “Kẻ gian” là người phóng đãng, có 
những hành vi rất không chánh đáng, 


không có quy củ. “Đồ tế” (thợ thịt) tức là 
người lây việc sát sanh làm kế sinh nhai. 
Các ngài thậm chí có thê phương tiện thị 
hiện làm kẻ ăn chơi trác táng, trộm cướp, 
giết súc vật, buôn lậu nha phiến hoặc buôn 
người. 


"Rôi đồng sự với những hạng người 
đó...” "Đông sự" tức là làm cùng công việc, 
làm việc chung. Vì sao chư Bồ-tát và A-la- 
hán lại hóa thân làm những người này? Vì 
các ngài muốn cứu độ họ. Đề thực hiện 
hạnh nguyện này, các ngài phải ứng dụng 
Tứ Nhiếp Pháp. Thế nào gọi là Tứ Nhiếp 
Pháp? Tứ Nhiếp Pháp là bốn phương pháp 
để thâu nhiếp, thu phục chúng sanh; đó là 
bố-thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 


1) Bố-thí. Các ngài có thể thâu nhiếp chúng 
sanh bằng hạnh bồ thí. Có ba loại bồ thí là 
tài thí, Pháp thí, và vô-úy thí. Có tiền, đem 
tiền ra bố thí, đó gọi là tài thí. Hiểu được 
Phật Pháp rồi đem giảng cho người khác 
nghe, đó là Pháp thí. Có người sợ hãi, 


khủng hoảng, quý vị bèn đến bảo vệ, trần 
an, khuyên lơn làm cho họ không còn khiếp 
sợ nữa; đó là vô-úy thí--ban phát sự không 
Sợ hãi. 


Tuy nhiên, người thực hành hạnh bồ thí 
không nên tham lam, mong câu sự báo 
đáp; chớ nên nghĩ rằng: "Bây giờ mình bố 
thí cái này thì trong tương lai mình sẽ được 
nhiều lợi lộc!" Qúy vị đừng nên có tâm thái 
ấy! Bồ thí là bố thí. Bố thí xong rồi thì hãy 
quên đi, coi như mình không hề bồ thí vậy. 
Phải hiểu "tam luân thê không"--không thấy 
có người bồ thí, không thầy có người thọ 
nhận, và không thây có vật được đem cho 
hoặc vật được thọ nhận. Ở giữa phải không 
có cái gọi là "năng thí sở thí, năng thọ sở 
thọ"; tất cả đều không có. Phải nghĩ rằng 
mình bố thí là vì đó là việc mà mình nên 
làm. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm 
được việc thiện này, thì một mai, công đức 
mình "thu hoạch” được sẽ "sinh Sôi nảy 
nở," phước báo mình được hưởng hẳn 


phải rất to lớn. Quý vị chớ nên nuôi dưỡng 
cái tâm ấy. Cần phải "vô tâm bồ thí"-- bố thí 
một cách vô tư mới được! 

Pháp thí (bố thí Pháp) cũng tương tự như 
vậy--khi nói Pháp cho người khác nghe, 
quý vị chớ nên có cái tâm “mình đang 
thuyết Pháp cho người ta nghe," cũng đừng 
tự phụ: "Phen này tôi tạo được công đức 
lớn lắm; quý vị phải biết cúng dường cho 
tôi!" Tuyệt đối không nên có thứ tâm thái 
ây. Phàm làm hạnh bồ thí thì không nên 
nghĩ đến lợi ích cá nhân, cũng đừng quan 
niệm rằng phải có lợi cho bản thân thì mình 
mới bố thí, còn nếu không có lợi lộc gì cho 
mình thì không làm. 


2) Ái ngữ. Chư Bồ-tát và A-la-hán thường 
dùng lời lẽ hòa nhã, dịu dàng đề thâu nhiếp 
chúng sanh. Thí dụ, Đức Phật có nhiều lúc 
đã khen ngợi ngài A-Nan: "Lành thay! Hay 
thay!"; và chư Bồ-tát cũng khuyến dụ chúng 

sanh như thế: "Các con là những đứa trẻ 


ngoan ngoãn, thông minh. Các con thật là 
có thiện căn!" Đó là bố thí ái ngữ. 

3) Lợi hành. Các ngài cũng có thê dùng sự 
lợi lạc để thâu nhiếp chúng sanh. "Lợi 
hành” tức là làm lợi ích cho người khác, 
chứ không phải cho cá nhân mình. 


4) Đông sự. Các ngài cũng có thê thâu 
nhiếp chúng sanh bằng cách hòa mình với 
họ, cũng làm những công việc giỗng như 
họ vậy. "Đồng sự" tức là người ta làm việc 
gì thì mình cũng làm việc nấy. Có thể có vị 
Bồ-tát muốn cứu độ người dâm nữ có 
nhiều thiện căn và thây căn cơ của cô ta 
cũng đã thành thục -- điển hình là trường 
hợp người con gái của Ma-Đăng-Già được 
đề cập trong bộ Kinh này. Tuy con gái của 
Ma-Đăng-Già trước kia là một kỹ-nữ song 
căn cơ đã thành thục, vì thê khi ngài A-Nan 
quay trở về Vườn Kỳ-thọ Cắp-cô-độc thì cô 
cũng chạy theo. Nhưng vừa được nghe 
Đức Phật giảng Pháp là cô ta lập tức 


chứng đắc Tam-quả A-la-hán; và về sau cô 
ta cũng chứng được Tứ-quả A-la-hán. 


Vậy, đề độ những dâm nữ, chư Bồ tát có 
thê hiện thân làm dâm nữ, bởi nếu các ngài 
làm cùng công việc và là bạn bè của họ thì 

họ mới tin lời các ngài. Thí dụ, một sinh 
viên Đại-học nói với chúng bạn: "Tôi tin 
theo đạo Phật. Giáo Pháp do Đức Phật 
tuyên thuyết là thâm áo nhất, vi diệu nhất. 

Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu Phật 
Pháp, tìm hiểu kinh điển!" Những sinh viên 

khác nghe nói như thê đều hưởng ứng: 
"Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng muốn 

tìm hiểu kinh điển!" Và thế là mọi người 
cùng nhau nghiên cứu nh Lăng Nghiêm. 


Trong số những người đó, quý vị không thể 
nào biết được ai là Bồ-tát, ai là La-hán cả. 
Tuy nhiên, nếu quý vị là một vị Bồ-tát hoặc 
A-la-hán, quý vị chớ nói với người khác: 
"Tôi là Bồ-tát! Mọi người phải nghe theo 
tôi" Vì sao ư? Vì Đức Phật không cho 
phép! 


Vậy, bồ thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự 
được gọi chung là Tứ Nhiêp Pháp. 


"Đề xưng tán Phật-thừa, khiến cho thân 
tâm họ đều nhập Tam-ma-địa." Chư Bồ- 
tát và A-la-hán cùng làm công việc giỗng 
như những hạng người ây, hòa mình với 
họ, nhưng trong lúc làm việc hễ có cơ hội là 
các ngài liền giảng Phật Pháp cho họ nghe, 
đồng thời ca ngợi: "Phật Pháp thật hết sức 
kỳ diệu, không có gì sánh bằng!" Bằng cách 
này, các ngài làm cho họ cảm thầy bị lôi 
cuốn, say mê, như được ăn kẹo vậy. Phật 
Pháp có thê ví như viên kẹo, các ngài khiến 
cho những kẻ làm việc chung với mình cứ 
muốn ăn thêm cái kẹo nữa: "Hãy giảng 
thêm chút nữa! Hãy giảng cho tôi nghe một 
'9lf|0IlDE" 


Giảng đến đây tôi lại nhớ đến một công án: 


Thuở trước, ở Trung-Hoa, có một vị Hòa- 
thượng tên là ĐÔ- Thuận. Ngài vận dụng vô 
sô phương pháp đê giáo hóa chúng sanh-- 


giảng Kinh thuyết Pháp, dạy tĩnh tọa tham 
Thiền, dạy niệm danh hiệu Phật... Ngài có 
thâu một đệ tử, và người đệ tử này theo 
ngài xuất gia, học Phật Pháp đã được hơn 
mười năm. Trong suốt hơn mười năm trời, 
ngày ngày người đệ tử đều chú tâm quan 
sát mọi hành vi của Sư-phụ mình, để xem 
ngài là một vị Bồ-tát, A-la-hán, hay là Phật. 


Cuối cùng, sau hơn mười năm theo học 
Phật Pháp và dò xét Sư-phụ, người đệ tử 
nhận thầy ông Sư-phụ này--Hòa-thượng 
Đỗ-Thuận--cũng bình thường, không có gì 
khác lạ--người ta ăn cơm thì ông cũng ăn 
cơm, người ta mặc y phục thì ông cũng 
mặc y phục, người ta ngủ thì ông cũng ngủ, 
chẳng có gì gọi là kỳ đặc so với mọi người 
cả. Do đó, người đệ tử đi đến kết luận rằng 
thầy mình không phải là Phật, không phải là 
Bồ-tát, và cũng chẳng phải là La-hán; nên 
quyết định từ biệt Sư-phụ đề ra đi. Đi đâu? 
Đi lên núi Ngũ-đài-sơn bái kiến Bồ-tát Văn- 


Thù, câu xin Đức Bô-tát khai mở trí huệ cho 
mình, đê được khai ngỘ. 


Người đệ tử nọ đến bái biệt Hòa-thượng 
Đỗ-Thuận và thưa rằng: "Bạch Sư-phụ! 
Con ở đây học đã hơn mười năm rồi, 
nhưng con cảm thây mình không học hỏi 
được gì cả. Con thấy hồ thẹn vì mình quá 
ngu si, cái gì cũng không hiểu cả, nên nay 
con muốn đi lạy Bồ-tát Văn-Thù để xin Ngài 
giúp con khai mở đôi chút trí huệ." 
Hòa-thượng Đỗ-Thuận nói: "Tốt lắm! Con 
muốn hành hương lên núi; đó là việc đáng 
làm, vậy con hãy đi đi Ta có hai phong thư 
gởi cho hai người bạn, con hãy giúp ta 
mang đến cho họ." Đó là thư gởi cho Trư 
Lão-mẫu (bà mẹ heo) và Thanh Nương-tử 
(cô Thanh). 
Người đệ tử vì thuận đường nên tới chỗ ở 
của Thanh Nương-tử trước. Đến nơi, sau 
khi dọ hỏi thì biết được Thanh Nương-tử 
vốn là một kỹ nữ, người đệ tử nọ chợt sanh 


lòng hoài nghỉ: "Ủa, sao Thầy mình lại giao 
thiệp với một kỹ nữ? Chẳng lẽ cô ta là tình 
nhân của Thây mình và đây là thư tình của 
Thây gởi cho cô ta?" Khi gặp Thanh 
Nương-tử, người đệ tử nọ đưa thư cho cô 
ta và nói: "Thây tôi là Hòa-thượng Đỗ- 
Thuận có nhờ tôi trao lại cho cô một phong 
thư. 


Thanh Nương-tử nói: "Hòa-thượng Đỗ- 
Thuận gởi thơ cho tôi à? Được, đưa tôi 
xem!" Xem xong, Thanh Nương-tử nói: "Tốt 
lắm! Ông ấy đi rồi! Tôi cũng đi luôn!" Nói 
xong, cô ta ngôi mà chết (viên tịch, nhập 
Niết-bàn). 


Người đệ tử tự hỏi: “Quái lạ thật! Tại sao cô 
ta đọc thư xong lại chết như thế?" Tò mò, 
người đệ tử giằng lây bức thư để xem, thì 
mới hay Thanh Nương-tử chính là Bồ-tát 
Quán-Thế-Âm, bởi trong thư viết: "Quán- 
Âm! Công việc của tôi nay đã hoàn tất nên 

tôi sắp ra đi, vậy ngài hãy mau mau đi theo 


tôi!" Thì ra vì thế mà Thanh Nương-tử nhập 
Niêt-bàn! 


Người đệ tử than thầm: "Ô! Nếu biết đó là 
Bồ-tát Quán-Thế-Âm thì mình sẽ quỳ trước 
mặt Ngài mà không chịu đứng dậy, không 
để cho Ngài nhập Niết-bàn. Mình sẽ khẩn 
cầu Ngài dạy cho mình cách khai mở 
trí huệ, dạy mình khai ngộ, như vậy thì hay 
biết mấy! Bây giờ lỡ cơ hội rôi, thật là đáng 
tiếc!" Đó gọi là "đối diện Đức Quán-Thế-Âm 
mà không nhận ra Ngài” vậy. 


Sau đó, người đệ tử đi tìm Trư Lão-mẫu đề 

giao phong thư còn lại. Song le, tìm đến địa 
chỉ ghi trong thư mà hỏi thăm thì chẳng có 

người nào biết Trư Lão-mẫu là ai cả. Bỗng, 
khi người đệ tử đi ngang qua chuồng heo 

của một gia đình nọ, thì có một con heo mẹ 
ồm oàm nói: "Ông muốn tìm Trư Lão-mẫu 

để làm gì?" 


Người đệ tử ngoảnh lại nhìn một cách kinh 
ngạc, tự hỏi không biêt mình đang gặp phải 


loại quái vật nào; song vẫn bình tĩnh trả lời: 
Tôi tìm Trư Lão-mâu. Thây tôi bảo tôi 
mang thư tới cho Trư Lão-mâu.” 


Con heo ây liền nói: "Tôi chính là Trư Lão- 
mẫu đây. Hãy đưa thư cho tôi xem." Trư 
Lão-mẫu (chẳng rõ có biết chữ hay không!) 
đón lây bức thư, mở ra xem, rÔi nói: "ÒI 
Ông ấy đã hoàn tất công việc rồi; tôi cũng 
phải trở về thôi!"; ngụ ý rằng Hòa-thượng 
Đỗ-Thuận đã làm xong công việc, bây giờ 
tôi cũng về luôn. Nói dứt lời, bèn ngôi mà 
viên tịch ngay tại đó. 


Người đệ tử liền lấy bức thư ây mà xem, 
mới vỡ lẽ răng con heo nây là hóa thân của 
Bỏ-tát Phố-Hiền. "Có thật như thế không?" 
Người đệ tử bán tín bán nghi, cũng chẳng 
rõ việc mà thầy mình đã làm xong là việc gì 

nữa. Khi người đệ tử đến được Ngũ-đài- 
sơn thì gặp một vị Hòa-thượng tuổi tác đã 

cao, ngài hỏi: "Ông đến đây làm gì?" 


Người đệ tử nọ đáp: "Bạch Hòa-thượng, 
con đến chiêm bái Bồ-tát Văn-Thù. Con 
muốn khẩn cầu Bồ-tát Văn-Thù giúp con 
khai mở trí huệ, làm cho con được khai 
ngộ. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát là bậc 
có trí huệ quảng đại nên con đến để xin 
Ngài khai mở trí huệ cho con." 


Vị Hòa-thượng nói: "Ông muốn đảnh lễ Bò- 
tát Văn-Thù ư? Ông đảnh lễ thầy của ông 
còn hay hơn là đảnh lễ Bồ-tát Văn- Thù gấp 
ngàn vạn lân lận đây!" 


Người đệ tử hỏi: "Vì sao, thưa Hòa- 
thượng?" 


"Hòa-thượng Đỗ-Thuận, Sư-phụ của ông, 
chính là Đức Di-Đà chuyên thế đấy! Ngài 
đến cõi này du hý nhân gian để giáo hóa 
chúng sanh. Ông là đệ tử của ngài, theo 
ngài có hơn mười năm, mà sao ông không 
hay biết gì cả thế?" 


Người đệ tử phân vân hỏi lại: "Thây con là 
Đức Phật A-Di-Đà thật ư2 Con thầy ông ta 
không giỗng chút nào cả!" 

Người đệ tử vừa mới quay đi thì vị Lão 
Hòa-thượng vụt biến mất, chỉ để lại mây 
chữ: "Nay Văn Thủ Sư Lợi Bô-tát chỉ thị 
ngươi hãy mau mau trở vê lạy Hòa-thượng 
Đỗ-Thuận, Sư-phụ của ngươi. Ngài chính 
là Đức Phật A-Di-Đà giáng thế để giáo hóa 
chúng sanh đây!" 

Người đệ tử bây giờ thì tin lắm rồi, bởi đã 
được gặp mặt Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát và 
được Ngài chỉ thị về lạy Sư- phụ mình. Thế 
là anh ta cuỗng. quýt chạy về chùa. Về đến 
chùa mới hay rằng Hòa-thượng Đỗ-Thuận 
đã ngồi mà nhập Niết-bàn được mây hôm 
rồi. Đây cũng là trường hợp “bỏ lỡ cơ hội 
trước mắt” vậy. Lạy Đức Phật A-Di-Đà làm 
Sư-phụu, rồi theo Ngài tu học hơn mười 
năm, thế mà vẫn không nhận thức được 
Sư-phụ mình vốn là Phật A-Di-Đà hóa thân, 
nên mới "bỏ gân tìm xa," chạy đi tìm Văn 


Thù Sư Lợi Bồ-tát; đến khi được Đức Bồ- 
tát khai thị, tỉnh ngộ quay về tìm Phật A-Di- 
Đà, thì hỡi ôi, Ngài cũng đã ra đi rồi, biết 
trách ai bây giờ? 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Chung bất tự ngôn: 'Ngã chân 
Bôồ-tát, chân A-la-hán,' tiết Phật mật 
nhân, khinh ngôn vị học; duy trừ mạng 
chung, âm hữu di phủ. Vân hà thị nhân 
hoặc loạn chúng sanh, thành đại vọng 
ngữ?" 


Việt: "Nhưng không khi nào tự xưng: 
'Tôi thật là bậc Bồ-tát, thật là bậc A-la- 
hán,' tiết lộ mật nhân của Phật, khinh 
ngôn với kẻ vị-học, chỉ trừ lúc mạng 
chung có di chúc âm thâm cho biết mà 
thôi. Thế sao hạng người kia lại mê hoặc 
chúng sanh mà tạo thành đại-vọng-ngữ 
như vậy?” 


Giảng nghĩa: 


"Nhưng không khi nào tự xưng: 'Tôi thật 
là bậc Bồ-tát."" Bất luận là chư Bồ-tát, chư 
A-la-hán, hay chư Phật--như Đức Thích Ca 
Mâu Ni Phật, Đức A-Di-Đà Phật, Đức Tiêu 
Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Đức Bảo 
Sanh Phật, Đức Thành Tựu Phật--đích thân 
đến thế giới này thì từ đầu tới cuối chẳng 
bao giờ các ngài tự nói rằng: "Tôi đích thật 
là Bồ-tát. Tất cả quý vị phải tin tôi bởi tôi là 
một bậc Bồ-tát thực thụ!" Các ngài cũng 
không tự xưng: “Tôi thật là bậc A-la- 
hán. Quý vị có nhận ra tôi không? Quý vị 
có biết tôi thật ra là ai không? Tôi là một vị 
A-la-hán thực thụ, quý vị biết chưa?" Kẻ 
nào dám tự xưng như vậy thì kẻ đó chính là 
quyền thuộc của Ma-vương! 
Giả sử có kẻ ca tụng, gọi quý vị là Bồ-tát, là 
A-la-hán, thì cho dù có đúng thật là như vậy 
đi chăng nữa, quý vị cũng không nên nhìn 


nhận: "Đúng, tôi là Bồ-tát!" hay "Tôi là La- 
hán!” VÌ sao? VÌ quý vị không được phép 
làm "tiết lộ mật nhân của Phật." 


"Khinh ngôn với kẻ vị học.” "Khinh ngôn” 
tức là nói năng một cách khinh xuất, hết 
sức tùy tiện, bừa bãi. "Ông ấy à, cứ tiết lộ 
lai lịch của mình một cách tùy tiện như thế 
Sao được? Phải đợi đên lúc chêt mới được 
tiêt lộ. Hê chưa chêt thì chưa được nói ral” 
Hễ tiết lộ thì không ở lại; mà ở lại thì không 
được tiệt lộ. 
(Tiết tắc bắt trú; trú tắc bất tiết.) 


Nếu quý vị tiết lộ lai lịch của mình, là một vị 
Bồ-tát hóa thân chẳng hạn, thì quý vị phải 
ra đi cho mau, phải chết cho lẹ; còn nêu 
chưa tiết lộ thì quý vị vẫn có thê lưu lại 
thêm ít hôm nữa. Vì sao? Bởi nếu quý vị 
tiết lộ rồi mà không ra đi, thì quy vị sẽ gặp 
nhiều sự rắc rồi lắm. 


"Chi trừ lúc mạng chung, có di chúc âm 
thầm cho biết mà thôi." Nếu thật sự là 
bậc thánh-nhân thì phải tới khi lâm chung 
mới được phép tiết lộ mình chính thật là ai. 
Tuy nhiên, cũng không được nói với tất cả 
mọi người mà chỉ được cho một hoặc hai 
đệ tử nhập thất thân tín nhật của mình biết 
mà thôi. 

"Thế sao hạng người kia lại mê hoặc 
chúng sanh mà tạo thành đại-vọng-ngữ 
như vậy?" Tại sao hạng người ấy lại có 
thê mê hoặc chúng sanh bằng những lời 
đại vọng ngữ như thê? Chưa đắc mà nói 
rằng mình đã đắc, chưa chứng quả vị mà 
nói là mình đã chứng quả vị--đó đều là đại 
vọng ngữ. 


Giảng đến đây, tôi lại nhớ tới Ấn-Quang 
Lão Pháp-sư, một bậc cao tăng cận đại của 
Trung-Hoa. Ngài vốn quê quán tỉnh Thiểm- 

tây, Trung-Hoa. Sau khi xuất gia, Ngài đi 

triều bái núi Phổ-đà, đạo tràng của Quán- 
Thế-Âm Bồ-tát, và lưu lại nhập thất tại đó. 


"Nhập thất" tức là tự giam mình trong một 
căn phòng nhỏ, thủy chung không bước 
chân ra khỏi phòng. Ngài ở trong phòng 

làm gì? Ngài "duyệt Tạng," tức là xem Đại- 
Tạng Kinh. Xem suốt bộ Đại-Tạng Kinh từ 
đầu đến cuối thì phải mất một thời gian là 

ba năm. Ngài xem kinh hằng ngày. Từ sáng 

đến tối, ngày ngày Ngài đều chuyên chú 
xem Kinh. Hết ba năm lại thêm ba năm 

nữa. Rồi qua ba năm lại thêm ba năm nữa 
Cứ thê, Ngài xem đi xem lại trọn bộ Đại- 
Tạng Kinh có đên bảy, tám lần trong mười 

tám năm ròng rã; và trong suốt thời gian ấy, 

Ngài không hề xuống núi. 


Sau mười tám năm ây thì có một nhóm cư 
sĩ ở Thượng-hải thỉnh Ngài đến hội Cư-sĩ- 
lâm để giảng Kính A-Di-Đà. Ấn-Quang 
Pháp-sư vốn người tỉnh Thiêm-tây nên nói 
tiếng trọ tre, hơi khó nghe; có lẽ nhiều 
người nghe mà không hiểu mấy, do đó, 
chẳng có đông người đến nghe giảng cho 

lắm. 


Bây giờ, trong số thính chúng có một nữ 
sinh đang theo học bậc Trung-học ở 
Thượng-hải. Một đêm nọ cô nữ sinh này 
năm mộng, mộng thây gì? Mộng thây có 
người bảo cô nên đến hội Cư-sĩ-lâm nghe 
Đại Thế-Chí Bồ-tát giảng Kính A Di 
Đà. Chiêm bao đêm hôm trước thì đến 
sáng hôm sau cô đọc báo quả nhiên thây 
có đăng tin Ân-Quang Pháp-sư giảng Kính 
A-DI-Đà tại Cư-sĩ-lâm. Cô phân vân tự hỏi: 
"Thế nhưng, đó là Ấn-Quang Pháp-sư; sao 
mình lại nghe là Đại Thế-Chí Bồ-tát?" Thế 
là cô quyết định đi nghe Ấn-Quang Pháp- 
sư giảng Kinh. 


Nghe giảng xong, đợi mọi người ra về hết 
rồi, cô nữ sinh mới đến liêu phòng của Ấn- 
Quang Pháp-sư thỉnh hỏi: "Bạch Thây, con 
chiêm bao thấy nói Đại Thế-Chí Bồ-tát 
giảng Kính A-Di¡-Đà tại đây, nhưng trong 
báo lại đăng là Ân-Quang Lão Pháp-sư. 
Như vậy phải chăng Thầy chính là Đại Thế- 
Chí Bô-tát?" 


Nghe qua, Ấn-Quang Lão Pháp-sư tỏ vẻ rất 
không hài lòng, nói: “Con không được nói 
nhãng nói cản. Không nên nói bậy bạ như 
thế!" Vì thê, cô nữ sinh không dám kế cho 
ai nghe về giâc mơ của mình nữa. Về sau, 

CÔ xin quy y với ngài. 


Ba năm sau, Lão Pháp-sư viên tịch. Trong 
thời gian ba năm ấy, cô nữ sinh nọ chẳng 
dám hở môi với ai về giâc mộng của mình. 
Đợi đến sau khi Lão Pháp-sư viên tịch rồi, 
cô mới kế lại giấc mơ ấy cho mọi người 
biết, thì ai nây đều trách cô: "Sao cô không 
nói sớm? Phải chi cô nói sớm một chút thì 
chúng tôi có thê thỉnh Lão Pháp-sư giảng 
thêm chút Pháp!" 
Cô đáp: “Đó là vì Lão Pháp-sư không cho 
phép tôi nói ral" 

Từ sự kiện này mọi người mới biết được 
Ấn-Quang Lão Pháp-sư là hóa thân của 
Đại-Thế-Chí Bồ-tát. Sau khi thiêu hóa, ngài 
đề lại rất nhiều xá lợi. 


Cho nên, phải đợi đến lúc lâm chung mới 
được biếu thị đôi chút, song không được 
nói: ` Quý vị biết tôi là ai đây Không? Tôi là 
Đại Thế-Chí Bồ-tát đầy!" Tuyệt đối không 
được nói như thế. Có thê biểu thị bằng 
cách báo mộng, hoặc bảo người khác gợi ý 
đôi chút, báo trước sơ sơ thôi, chứ không 
được tự xưng mình là Bồ-tát giáng thế. Nếu 
nói ra thì nên chết đi, không nên ở lại thế 
gian này nữa. Do đó, người đời nay công 
nhiên tự xưng mình là Phật, như thế là 
hoàn toàn tương phản với Kính Lăng- 
Nghiêm. Đành rằng "tât cả chúng sanh đều 
là Phật,” nhưng phải tu hành thì mới thành 
Phật được; còn chẳng tu hành thì không 
chừng là thành súc sanh, ngựa, bò, dê, gà, 
chó, ... hoặc là làm ngạ quỷ, hoặc phải đọa 
địa ngục. 
Không được nói: "Tôi là Phật!" Ông là Phật, 
vậy tôi là gì ? Tôi chưa là Phật, còn ông là 
Phật rôi, thật là lạ lùng ! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhữ giáo thế nhân tu Tam-ma- 
địa, hậu phục đoạn trừ chư đại vọng 
ngữ, thị danh Như Lai, tiên Phật Thế 

Tôn, Đệ Tứ Quyết Định Thanh Tịnh Minh 

Hói." 
Việt : "Vậy ông dạy người đời tu pháp 
Tam-ma-địa, sau nữa là phải đoạn trừ 
các thứ đại vọng-ngữỮ. Đó là lời mình 
huấn quyết định thứ tư về tánh thanh 
tịnh của Như-Lai và chư Phật, Thế-Tôn 
thuở trước." 


Giảng nghĩa : 


"Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam- 
ma-địa, A-Nan, ông nghe rõ chưa? Bây giờ 
ông hãy giáo hóa những người đang tu tập 
Định-lực rằng : Sau nữa là phải đoạn trừ 

các thứ đại vọng-ngữ. »› Hãy ghi nhớ là 
chớ nên tự xưng: “Tôi đã khai ngộ 

rôi!"hoặc: "Tôi đã chứng quả vị rồi!" hoặc: 

"Tôi là Phật đây! Tôi là Bồ-tát đây! Còn tôi 


là La-hán đây !" Sao những vị La-hán, vị 
Bồ-tát mà lại chẳng chút giá trị, quý báu, và 
lại nhan nhản ở khắp nơi 2 Quý vị không 
nên xúi bảo người khác vọng ngữ, nói lời 
giả dồi. 

« Đó là lời minh huấn quyết định thứ tư 
về tánh thanh tịnh của Như-Lai và chư 
Phật, Thế-Tôn thuở trước. » Đó là lời 
quyết định thứ tư về tánh thanh tịnh của 
Như-Lai ở đời hiện tại cũng như của chư 

Phật và Thế-Tôn trong đời quá khứ. 


Kinh Văn : 


Hán Việt: "Thị cố A-Nan, nhược bất đoạn 
kỳ đại vọng ngữ giả, như khắc nhân 
phần vi chiên đàn hình, dục cầu hương 
khí, vô hữu thị xứ !" 

Việt : "Vậy nên A-Nan, nếu chẳng dứt trừ 
đại vọng-ngữ thì cũng như chạm phần 
người làm hình chiên-đàn, câu cho có 


hương thơm, đó là điều không thể có 
được!" 


Giảng nghĩa : 


Đức Phật dạy : " Vậy nên, A-Nan, Ta sẽ 
nêu ra một ví dụ nữa cho ông hiều rõ. Ông 
phải biết rằng nếu chẳng dứt trừ đại 
vọng-ngữ thì cũng như chạm phần 
người làm hình chiên-đàn, cầu cho có 
hương thơm.» Như có kẻ dùng phân 
người mà khắc lên đó một cái hình tượng 
của cây chiên đàn, rồi cầu mong có mùi 
hương chiên đàn. Quý vị muốn tìm mùi 
hương chiên đàn từ cái hình cây chiên đàn 
khắc trên phân người, thì «đó là điều 
không thê có được,» hoàn toàn không 
hợp lý l 


Quý vị phạm tội vọng ngữ thì trở thành thối 
tha, đây là so sánh với việc quý vị tu Thiên- 
định rồi nói là mình đã thành Phật. Quý vị 
nói vọng ngữ thì chẳng khác gì phân người. 


Quý vị muốn nói dôi mà được thành Phật, 
thì cũng giỗng như quý vị dùng phân người 
khắc hình cây chiên đàn mà chạm trỗ 
tượng Phật vậy, nói rằng phân người là 
chiên đàn, có một mùi hương thơm ngát--lý 
lẽ này hoàn toàn không thê có được ! Phân 
người thì hôi hám thối tha, cho dù quý vị có 
khắc chạm hình Phật lên đó thì nó cũng 
vẫn thối như thường, không thể nào có mùi 
thơm được cả ; cho nên nói "vô hữu thị xứ” 
là vì vậy Ì 


Kinh Văn : 


Hán Việt: "Ngã giáo Ty-khưu, trực tâm 
đạo tràng ; ư tứ oai nghị, nhất thiết hành 
trung thượng vô hư giả, vân hà tự xưng 

đắc Thượng-nhân Pháp 2?" 


Việt : “Ta dạy chúng Ty-khưu lầy tâm 
ngay thẳng làm đạo tràng, đối với bốn 
oai nghỉ và tất cả các hạnh còn không 


được giả dỗi, thì sao lại tự xưng là đã 
đắc Thượng-nhân Pháp?" 


Giảng nghĩa: 

"Ta dạy chúng Tỳ-khưu." Phật dạy tất cả 
các thầy Tỳ-khưu. Ở đây không phải chỉ 
đơn thuần nói vê các vị Tỳ-khưu mà thôi, 
mà là bao gồm luôn cả cư-sĩ tại gia nữa. 

Không thể nói rằng chúng tôi hiện tại là cư- 

sĩ tại gia, và Phật không dạy chúng tôi phải 
làm theo như thế. Không phải đâu ! Ở đây 

Phật chỉ nhắc tới Tỳ-khưu chỉ vì Ty-khưu là 
đại biểu của Phật Pháp, cho nên tật cả cư 

sĩ tại gia đều được bao gồm trong đó. 


"Lây tâm ngay thẳng làm đạo 
tràng." Chúng ta cần phải giữ tâm ngay 
thẳng, nói chuyện cũng phải thẳng thắn, 
chớ nên nói vòng vo, quẹo sang đông rẽ 
sang tây, cũng đừng 'rào trước đón sau, 
nói xa nói gân, nói bóng nói gió. Cần phải 
trực tâm, thẳng thắn, "trực tâm tức là đạo 


tràng 1 Quý vị không giữ trực tâm, thì cũng 
như muôn lây phân người mà chạm khắc 
hình dạng chiên đàn vậy. 


"Đôi với bỗn oai nghi." Mỗi oai nghỉ đi, 
đứng, ngồi, nằm lại có 250 oai nghi, nên 
tổng cộng là 1.000 oal nghi. Bồn oai nghi đi, 
đứng, ngồi, nằm này “và các hạnh còn 
không được giả dồi, đều phải làm một 
cách chân thật, lúc nào cũng phải thật thà 
mà tu hành, thì sao lại tự xưng là đã đắc 
Thượng-nhân Pháp?" Làm thê nào quý vị 
lại dám nói: "Tôi chứng quả vị Bô-tát rồi! Tôi 
đắc quả A-la-hán rồi!" sao lại dám nói như 
thế được chứ? Không được đâu! Chúng ta 
không nghe Kinh nên mới nói bậy nói bạ 
một cách tủy tiện, bừa bãi, thích gì nói đó: 
"Tôi là Phật. Tôi là Bồ-tát." Song, như thế là 
không được. Vì sao? Quý vị nói như thê 
tức là phạm tội đại vọng ngữ. Phạm tội 
vọng ngữ tất phải đọa vào Địa ngục Bạt- 
thiệt (rút lưỡi). Ở đó, tội nhân sẽ bị móc sắt 
móc vào lưỡi và kéo lưỡi ra; lưỡi bị kéo ra 


rồi thì kiếp sau sẽ bị câm, không còn nói 
được nữa. Ai biểu quý vị nói dối, ai biểu 
quý vị lừa gạt người khác, tự xưng là mình 
đã được Thượng-nhân Pháp? 


Kinh Văn : 


Hán Việt: "Tỷ như cùng nhân vọng hiệu 
đề vương, tự thủ tru diệt; huỗng phục 
Pháp-vương, như hà vọng thiết? Nhân 
địa bất chân, quả chiêu hu khúc, câu 
Phật Bồ-đề, như phệ tế nhân, dục thùy 
thành tựu." 


Việt: "Ví như kẻ cùng-đỉnh mạo xưng đề- 
vương mà tự chuốc lây tội tru diệt ; 
huỗng hồ là danh vị Pháp-vương, sao 
dám trộm lấy? Nhân địa đã chẳng chân 
thật tất phải chiêu cảm cái quả báo cong 
vạy, dầu muốn câu đạo Bồ-đề của Phật 
thì cũng như người tự cắn rỗn, há có ai 
thành tựu?” 


Giảng nghĩa: 


"Ví như kẻ cùng-đỉnh mạo xưng đề- 
vương.” Thí dụ có một kẻ nghèo cùng nhật 
ngông cuông nói: "Tôi chính là hoảng đề 
đây!" Anh ta "coi trời bằng vung," dám cho 
rằng mình là vua của một nước! "Mà tự 
chuốc lấy tội tru diệt.” Anh tavừa tuyên 
bố như thế thì liền bị Hoàng-đề biết được, 
nên lập tức cho bắt về và xử "tru diệt cửu 
tộc," bị giết cả chín họ. Bà con thân thích 
của anh ta ư? Giết! Bạn bè của anh ta ư? 
Cũng giết! Gia đình của anh ta, già trẻ bé 
lớn đều bị giết sạch, đều bị tiêu diệt. Quý vị 
nói làm vua như vậy là làm vua ở nơi nào? 
Quý vị chưa đắc Đạo, chưa chứng quả vị, 
mà nêu quý vị tự xưng là mình đã chứng 
quả vị rồi, thì cũng y hệt gã bần cùng tự 
phong cho mình làm vua, tương lai nhất 
định sẽ bị họa diệt vong. 


"Huống hồ là danh vị Pháp-vương, sao 
dám trộm lấy?” Ở cõi nhân gian còn 
không được tùy tiện tự phong vương cho 
mình, huỗng gì vọng xưng là Phật nữa? Đôi 
VỚI quả vị của Phật, sao quý vị có thể 
ngông cuông tự đến cướp đoạt cho được? 


"Nhân địa đã chẳng chân thật, khi còn 
đang tu Đạo ở nhân địa, quý vị đã không 
hướng theo sự chân thật mà làm, tất phải 
chiêu cảm cái quả báo cong vạy, tương 
lai đến lúc kết thành quả thì cũng sẽ "quanh 
co, vòng vèo," rất nhiêu trắc trở, khúc mắc, 
chứ không thê chứng quả vị một cách 
suông sẻ liền được. Cho nên, nếu quý vị cứ 
tiếp tục tu hành như thé, thì có tu bao nhiêu 
đại kiếp cũng không thể nào thành công 

được. 


Những hạng người như thế mà lại "muốn 
câu đạo Bỏ- đề của Phật thì cũng như 
người tự cắn rồn." Qúy vị lây thứ hành vi 
này--chuyên môn nói dồi, khoác lác--mà 
cầu quả vị Bồ-đề của Phật, thì chẳng khác 


gì muốn dùng miệng tự cắn lây lỗ rồn của 
chính mình vậy. "Há có ai thành 
tựu ?" Làm sao mà thành công được? Bất 
luận thế nào cũng Không thê cắn tới được; 
miệng quý vị không thê nào với tới rốn 
được! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhược chư Ty-khưu, tâm như 
trực huyền, nhất thiết chân thực, nhập 
Tam-ma-địa, vĩnh vô ma sự. Ngã ấn thị 
nhân, thành tựu Bồ-tát Vô-thượng Tri- 

giác." 

Việt: "Nếu tâm của các Tỳ-khưu thẳng 
như dây đờn, tất cả đều chân thật, có 
thể nhập Tam-ma-địa, vĩnh viễn không 
gặp các ma sự, thì Ta ân chứng những 
người ây sẽ thành tựu được Bô-tát Vô 
thượng Tri giác. " 


Giảng nghĩa: 

"Nếu tâm của các Ty-khưu thẳng như 
dây đòn, nếu tất cả các thầy Tỳ-khưu và 
hết thảy cư-sĩ mà tâm thẳng như dây cung, 
chứ không phải cong cong giông như vành 
cung, tât cả đêu chân thật, bât luận 
chuyện gì cũng đêu phải thành thật, ngay 
thăng, chớ nên nói dôi; bởi: 

Sai một ly, đi một dặm. 

Quy vị ở đây nói dồi một câu, thì sự thành 
Phật sẽ phải trê đên mây vạn vạn đại kiêp; 
quý vị xem, như thê thì ai bị thiệt thòi? 


Nếu họ lại có thê nhập Tam-ma-địa, đạt 
được Chánh-định, vĩnh viễn không gặp 
các ma sự, luôn luôn không bao giờ có ma 
sự hoặc ma chướng xảy ra, thì Ta ân 
chứng những người ấy, những người 
nào? Đó là những thây Tỳ-khưu chân thật 
và tâm của họ thẳng như dây cung, sẽ 
thành tựu được Bôồ-tát Vô-thượng Tri- 
giác." Họ có thê được thành tựu tri giác vô 


thượng của bậc Bồ-tát--thứ trí huệ, thứ giác 
ngộ cao nhật, không gì sánh bằng của bậc 
Bô-tái. 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Như ngã thử thuyết, danh vi 
Phật thuyết. Bất như thử thuyết, tức Ba- 
Tuần thuyết." 


Việt: "Như lời Ta nói đây mới gọi là lời 
Phật nói; nêu chăng nói như vậy, tức là 
lời của Ma Ba-Tuân." 


Giảng nghĩa: 

"Như lời Ta nói đây mới là lời Phật 
nói. Những đạo lý như Ta giảng đây mới 
chính thật là đạo lý của Phật thuyết 
giảng. Nếu chẳng nói như vậy, tức là lời 
của Ma Ba-tuân. Nếu chẳng y chiều theo 
đạo lý Ta giảng, đi ngược lại những đạo lý 


Ta giảng đây, thì là lời nói của Ma-Ba-Tuân. 
Ba- Luân tức là Ma-vương. Như thê, đó 
chính là đạo lý của Ma-vương vậy." 


(Hết phân Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hồi, 
quyên 6, Kinh Lăng-Nghiêm) 


* # *#* 


- TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HốI11 


bothiphap.blogspot.com 


»> TỨ CHỦNG THANH TINH MINH HỔI 


= Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 


» KINH TỨ NIÊM XỨ 


=> THO KHANG BẢO GIÁM 


ÂM LUÂT VÔ TÌNH 


» Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 


= KINH VÔ LƯƠNG THỌ TINH HOA 


»> BÁT CHÁNH ĐAO - TỨ DIÊU ĐỂ 


https://hoasenvanno.wordpress.com 


= PHÁP SƯ ĐỊNH HOĂNG 


HT Tỉnh Không Pháp Ngữ MP3 


ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ 


ph.finhtong.vn 


tuvienquangduc.com.au 


» KINH ĐIA TANG BỒ TÁT BỔN NGUYÊN GIẢNG KÝỸ 


thienphatgiao.orq 


»> GIẢNG KINH ĐIA TANG HT. TĨNH KHÔNG 


TỨ HOĂNG THÊ NGUYÊN 


HƯƠNG VI GIẢI THOÁT 


> THO KHANG BẢO GIÁM 


vanphafthanh.orq 


daitangkinh.net 


HÒA THƯỢNG THÍCH THIÊN TÂM 


NI TRƯỞNG SƯ BÀ HÀI TRIÊU ÂM 


ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM - 
HT.THÍCH THIÊN HOA 


» KINH LUẦN CHUYỂN NGỦ ĐAO TÔI PHƯỚC BÁO ỨNG 


El Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường 
nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. 


A MI ĐÀ PHẬT 
Người Sáng Lập : Đặng Văn Qúy 17/03/1991 : Pháp Danh :Thiện Đức 
NHÓM ZALO : https://zalo.me/g/mymyhd439 


